YÊU PHÁP TU TẬP 

TUỆ GIẢI THOÁT 


[ỊJ NHẦXUẤT BÁN HÓNG ĐỨC 



Tý Khưu Viên Phúc - pháp danh theo tiếng Pali 
lá Sumangala Bhikkhu - thế danh Lẽ Quyèt Thẳng, 
sinh năm 1958. 

Xuất ly cuộc sống gia đỉnh, gác bỏ công việc tại 
Hà Nội, sư đã thọ cụ túc giới Tỷ Khưu tại Thiền lâm 
Panditarama, Bago, Myanmar 24/12/2011, với 
thầy tế độ là Đại trường lão Thiền sư u Pandita - vị 
thiền SƯ Ỉỗi lạc tiếp nối Ngài Mahasi Sayadavv, cả 
hai Ngầi đều được chính phú Myanmar trao tặng 
danh hiệu cao quí “Agga Mahầ Pandita - Bậc Bại 
Trí Già Tối Thượng”. 

Sau thời gian tu tập tích cực, nghiêm mặt thién 
Minh Sát Vipassana tại Thiền lám Panditarama, Tỷ 
Khưu Vién Phúc đà được giới thiệu chuyên tới 
Thiền viện Tharmanaykyavv Mahagandhayon, 
Yangon Myanmar đé tiẻp tục cuộc sòng tu sỉ, vun 
bồi hoàn thiện giới luật, pháp học, pháp hành theo 
truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada 
dưới sự hướng dân cùa Ngài Viện trường - Thiền sư 
u Dhammika-bhivamsa - thuộc trường phái 
Shvvegyin, trường phái nghiêm ngặt nhất tại 
Myanmar về thực hành Giới Định Tuệ - một vị 
trưởng lão uy tín, đức độ được chính phủ Myanmar 
trao tặng danh hiệu “Agga Mahà Ganữiavàcaka 
Pandita - Bậc Giáo Thọ Đại Tri Giã Tối Thượng”. 

Từ năm 2014, Tý Khưu Viên Phúc bắt đẩu 
hướng dân thực hành thiền Minh Sát Vipassana 
cho các tăng sĩ, nữ tu và thiền sinh Việt nam tại 
Thiền viện Tharmanaykyaw, Yangon, Myanmar 
cũng như tại các khóa thiền được tổ chức tại Hà 
Nội, Đả Nâng, Nha Trang, TR Hồ Chí Minh, Biên 
Hòa, Bến Tre - Việt Nam. 


YẾU PHÁP TU TẬT 

TUỆ GIẢI THOÁT 

Tỳ Khưu Viên Phúc Suntangala 
tuyển chọn, hiệu đinh 



MỤC LỤC 

CHUYỂN PHÁP LUÂN 3 

CÓ VA KHỔNG 10 

RỖNG KHỔNG 12 

THẤY CHỈ LÀ THẤY 18 

THÂN XẮC 20 

Tứ NIỆM Xứ 22 

NHU LỸ TÁC Ý 49 

NHƯ THẬT TUỆ QUẢN 52 

ANATTA - VỒ NGÃ 54 

NHỮNG LỜI DẠY CUỐI CỮNG 58 

TẬP KHỞI - ĐOẠN DIỆT 64 

THÂN BỆNH TẤM KHỔNG BỆNH 71 

SAI BIỆT 78 

VỊ NGỌT-Sự NGUY HIỂM-Sự XUẨT LY 83 

THỮC ĂN CỦA VÔ MINH 86 

VÔ VI - NIẾT BÀN 91 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 


CHUYỂN PHÁP LUÂN 


[TRUNG ĐẠO] 

- Có hai cực đoan này, này các Tỳ Khưu, một người xuất 
gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai? 

o Một là đắm say trong các dục (kàmesu), hạ liệt, đê 
tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ 
đến mục đích. 

0 Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ đến mục đích. 

Tránh xa hai cực đoan này, này các Tỳ Khu'u, là con 
đường Trung đạo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, 
tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. 

[TRUNG ĐẠO LÀ BÁT THÁNH ĐẠO] 

Và thế nào là con đường Trung đạo, này các Tỳ Khưu, 
do Như Lai chánh giác, □ tác thành mắt, □ tác thành trí, 
□ đưa đến an tịnh, □ thắng trí, □ giác ngộ, □ Niết bàn? 



6 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


Chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là: o 
chánh tri kiến, Ỡ chánh tư duy, Ỡ chánh ngữ, Ỡ chánh 
nghiệp, 0 chánh mạng, 0 chánh tinh tấn, Q chánh niệm, 
Ỡ chánh định. 

Đây là con đường Trung đạo, này các Tỳ Khưu, do Như 
Lai chánh giác, □ tác thành mắt, □ tác thành trí, □ đưa 
đến an tịnh, □ thắng trí, □ giác ngộ, □ Niết bàn. 

& Tứ THÁNH ĐẾ 
[ 1 ] KHỔ THÁNH ĐẾ 

Đây là Thánh đế về Khổ, này các Tỳ Khưu. (Ị) Sanh 
là khổ, (D già là khổ, (D bệnh là khổ, ® chết là khổ, (D 
sầu, (D bi, (D khổ, (8) ưu, (D não là khổ, ® oán gặp nhau 
là khổ, (n) ái biệt ly là khổ, ( 12 ) cẩu không được là khổ. 
Tóm lại, (§) năm thủ uẩn là khổ. 

[2] KHỔ TẬP THÁNH ĐẾ 

Đây là Thánh đế về Khố tập, này các Tỳ Khu'u, chính là 
ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu 
hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là (7) dục ái, ( 2 ) hữu ái, (3) phi 
hữu ái. 

[3] KHỔ DIỆT THÁNH ĐẾ 

Đây là Thánh đế về Khổ diệt, này các Tỳ Khưu, chính 
là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng 
bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 7 


[4] ĐẠO THÁNH ĐẾ 

Đầy là Thánh đế vế Con Đường đưa đến Khổ diệt, này 
các Tỳ Khưu, chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, 
tức là Q chánh tri kiến, © chánh tư duy, © chánh ngữ, 
Ỡ chánh nghiệp, © chánh mạng, 0 chánh tinh tấn, © 
chánh niệm, © chánh định. 

3 CHUYỂN -12 HÀNH TƯỚNG 

[1] Đây là Thánh đế về Khổ, này các Tỳ Khưu, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí 
sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

[2] Đây là Thánh đế về Khồ CẨN PHẢI LIỄU TRI, này các 
Tỳ Khưu, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

[3] Đây là Thánh đế về Khổ ĐÀ ĐƯỢC LIỄU TRI, này 
các Tỳ Khưu, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng 
được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, 
quang sanh. 

[1] Đây là Thánh đế vế Khố tập, này các Tỳ Khưu, đối với 
các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhản sanh, 
trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

[2] Đây là Thánh đế về Khổ tập CẨN PHẢI ĐOẠN TẬN, 
này các Tỳ Khưu, đối với các pháp từ trước Ta chưa 
từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh 
sanh, quang sanh. 



Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


[3] Đây là Thánh đế về Khổ tập ĐÃ Được ĐOẠN TẬN, 
này các Tỳ Khưu, đối với các pháp từ trước Ta chua 
từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh 
sanh, quang sanh. 

[ 1 ] Đây là Thánh đế về Khổ diệt, này các Tỳ Khưu, đối với 
các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, 
trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

[2] Đây là Thánh đế về Khổ diệt CẨN PHẢI CHỨNG 
NGỘ, này các Tỳ Khưu, đối với các pháp từ trước Ta 
chưa tùng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, 
minh sanh, quang sanh. 

[3] Đây là Thánh đế về Khổ diệt ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG 
NGỘ, này các Tỳ Khưu, đối với các pháp từ trước Ta 
chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, 
minh sanh, quang sanh. 

[1] Đây là Thánh đế vế Con Đường đưa đến khổ diệt, này 
các Tỳ Khưu, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng 
được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, 
quang sanh. 

[2] Đầy là Thánh đế vế Con Đường đưa đến Khổ diệt CẨN 
PHẢI TU TẬP, này các Tỳ Khúu, đối với các pháp từ 
trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ 
sanh, minh sanh, quang sanh. 

[3] Đây là Thánh đế về Con Đường đùa đến Khồ diệt ĐÃ 
ĐƯỢC TU TẬP, này các Tỳ Khũu, đối với các pháp từ 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 9 


trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ 

sanh, minh sanh, quang sanh. 

Cho đến khi nào, này các Tỳ Khưu, trong BỐN THÁNH 
ĐẾ này, với BA CHUYỂN và MƯỜI HAI HÀNH TƯỚNG 
như vậy, tri kiến như thật không khéo thanh tịnh ở nơi Ta; 
thời này các Tỳ Khưu, cho đến khi ấy, trong thế giới này 
với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quần chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta không 
chứng tri đã chánh giác vô thượng chánh Đẳng Giác. 

Và cho đến khi nào, này các Tỳ Khưu, trong BỐN 
THÁNH ĐẾ này, với BA CHUYỂN và MƯỜI HAI HÀNH 
TƯỚNG như vậy, tri kiến như thật đã được khéo thanh 
tịnh ở nơi Ta; cho đến khi ấy, này các Tỳ Khưu, trong thế 
giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta 
mới chứng tri đả chánh giác vỏ thượng Chánh Đẳng Giác. 

Tri kiến khởi lên nơi Ta: “Bất động là tâm giải thoát của 
Ta. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa”. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. chúng năm Tỳ Khưu 
hoan hỷ, tín thọ lời Phật dạy. Trong khi lời dạy này được 
tuyên bố, Tôn giả Kondanna khởi lên pháp nhản thanh 
tịnh, không cấu uế như sau: 

“PHÀM PHÁP Gì ĐƯỢC TẬP KHỞI, TẤT CẢ PHÁP 
ẤY CŨNG BỊ ĐOẠN DIỆT”. 



10 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


Và khi Pháp luân này được Thế Tôn chuyển vận như 
vậy, chư Thiên cõi đất này lớn tiếng nói lên: “Nay vô thượng 
Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư Tiên đọa 
xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng 
được ai chuyển vận, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma 
vương, Phạm thiên, hay bất cứ một ai ở đời”. 

Sau khi được nghe tiếng chư Thiên ở cõi đất, Tứ đại 
Thiên vương thiên lên tiếng nói lên: “Nay vô thượng Pháp 
luân này được Thế Tôn ờ Ba-la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, 
tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng được 
ai chuyển vận, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, 
Phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời”. 

Sau khi được nghe tiếng của chư Thiên ở Tứ đại Thiên 
vương thiên, thời chư Thiên ở cỏi trời Ba mươi ba... chư 
Thiên Yàmà... chư Thiên Tusità... chư Hóa lạc thiên... chư 
Tha hóa tự tại thiên... chư Thiên ở Phạm thiên giới lớn 
tiếng nói lên: “Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn 
ở Ba-la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận 
một Pháp luân chưa từng được ai chuyển vận, Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ một 
ai ở đời”. 

Như vậy, trong sát-na ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong 
giầy phút ấy, tiếng ấy lên đến Phạm thiên giới. Và mười 
ngàn thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. 
Và một hào quang vô lượng, quảng đại phát chiếu ra ở đời, 
vượt quá uy lực chư Thiên. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangaỉa tuyển chọn, hiệu đính 


Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây: “Chắc chắn 
đã giác hiểu là Kondanna (Kiều-trần-như)! Chắc chắn đã 
giác hiểu là Kondanna 

Như vậy Tôn giả Kondanna được tên là Annàta 
Kondanna (A-nhã Kiều-trần-như). ể§> 


Nguồn: Tương Ưng Bộ Kinh - Samỵutta Nikaỵa 

Tập V - Thiên Đại Phẩm - [56] Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (a) - II. 
Phẩm Chuyển Pháp Luân -11.1. Như Lai Thuyết (1) (S.v, 420) 


http://budsas.net/uni/u-kinh-tuongungbo/tu5-56a.htm 



12 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


CÓ VÀ KHÔNG 


- “Chánh kiến, chánh kiến”, bạch Thế Tôn được nói đến 
như vậy. Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là chánh kiến? 

- Này Kaccàyana, thế giới này phần lớn y chi vào hai 
cực đoan này: có và KHÔNG có. 

- Này Kaccàyana, ai với chánh trí tuệ thấy như chơn thế 
giới TẬP KHỞI, vị ấy KHÔNG CHẤP NHẠN THẾ GIỚI 
LÀ KHÔNG CÓ. 

- Này Kaccàyana, ai với chánh trí tuệ thấy như chon 
thế giới ĐOẠN DIỆT, vị ấy KHÔNG CHẤP NHẬN THẾ 
GIỚI LÀ CÓ. 

- Này Kaccàyana, chấp thủ phương tiện và bị thiên kiến 
trói buộc, phẩn lớn thế giới này là vậy. Và ai với tâm không 
trú trước, chấp thủ phương tiện ấy, không chấp thủ thiên 
chấp tùy miên ấy, không có chấp trước, không trú trước, 
vị ấy không có nghĩ: “Đây là tự ngã của tôi”. Khi khổ sanh 
thời xem là sanh, khi khổ diệt thời xem là diệt; vị ấy không 
có nghi ngờ, không có phân vân, không duyên vào ai khác, 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 13 


trí ở đây là của vị ấy. Cho đến như vậy, này Kaccàyana là 
CHÁNH TRI KIẾN. 

“Tất cả là có”, này Kaccàyana, là một cực đoan. “Tất cả 
là không có” là cực đoan thứ hai. 

Xa lìa hai cực đoan ấy, này Kaccàyana, Như Lai thuyết 
pháp theo TRUNG ĐẠO. 

Vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên 
sanh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc 
duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu 
duyên sanh; sanh duyên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được 
khởi lên. Như vậy toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Này các 
Tỳ Khưu, như vậy gọi là TẬP KHỞI. 

Nhưng do ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn 
toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức 
diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. 
Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do 
thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thù diệt 
nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt 
nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, nào diệt. Như vậy là toàn bộ 
khổ uẩn này đoạn diệt. Này các Tỳ Khu'u, như vậy gọi là 
ĐOẠN DIỆT. & 


Nguồn: Tương Ưng Bộ Kinh - Tập II: Thiên Nhân Duyên - Chương Một: 
Tương Ưng Nhăn Duyên - II. Phẩm Đồ Ăn - Xv. Kaccàyanagotta. 

http://www.daitangkinhvietnam.org/Node/8588 



14 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


RỖNG KHÔNG 


Một thời Thế Tôn ở Ayujjàya, trên bờ sông Hằng. Ở đấy 
Thế Tôn dạy các Tỳ Khu'u nhu' sau: 

SẮC 

Ví như, này các Tỳ Khu'u, sông Hằng này chảy mang 
theo đống bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn đống bọt 
nước ấy, chuyên chú, như lý quán sát. Do nhìn chuyên chú, 
như lý quán sát nó, đống bọt nước ấy hiện rỏ ra là trống 
không, hiện rõ ra là ròng không, hiện rõ ra là không có lõi 
cứng. Làm sao, này các Tỳ Khưu, lại có lõi cứng trong đống 
bọt nước được? 

Cũng vậy, này các Tỳ Khưu, phàm có Sắc gì thuộc © 
quá khứ, © vị lai, © hiện tại, hoặc © nội hay © ngoại, 
hoặc © thô hay © tế, hoặc ® liệt hay ® thắng, hoặc ® xa 
hay @ gần; vị Tỳ Khưu thấy Sắc, chuyên chú, như lý quán 
sát Sắc. Do vị Tỳ Khưu nhìn chuyên chú, như lý quán sát 
Sắc, Sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng 
không, hiện rõ ra là không có lỏi cứng. Làm sao, này các Tỳ 
Khưu, lại có lõi cứng trong sắc được? 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangaỉa tuyển chọn, hiệu đính 


m THỌ 

Ví như, này các Tỳ Khưu, trong mùa thu, khi trời mu'a 
nhũng giọt mưa lớn, trên mặt nước, các bong bóng nước 
hiện ra rồi tan biến. Một người có mắt nhìn chuyên chú, 
như lý quán sát nó, bong bóng nước ấy hiện rõ ra là trống 
không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi 
cứng. Làm sao, này các Tỳ Khu'u, lại có lõi cứng trong bong 
bóng nước được? 

Cũng vậy, này các Tỳ Khúu, phàm có Thọ gì thuộc (D 
quá khứ, © vị lai, (3) hiện tại, hoặc © nội hay (D ngoại, 
hoặc (6) thô hay ( 7 ) tế, hoặc (8) liệt hay © thắng, hoặc (Ịổ) 
xa hay (n) gần; Tỳ Khưu nhìn chuyên chú, như lý quán sát 
Thọ ấy. Do Tỳ Khưu nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó, 
Thọ ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, 
hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ Khưu, 
lại có lõi cứng trong Thọ được? 

^ TƯỞNG 

Ví như, này các Tỳ Khưu, trong tháng cuối mùa hạ, vào 
đúng giữa trưa đứng bóng, một ráng mặt trời rung động 
hiện lên. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán 
sát nó. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, nên 
ráng mặt trời ấy hiện rõ ra là trống không, rỗng không, 
không có lõi cứng... Làm sao, này các Tỳ Khưu, lại có lõi 
cứng trong ráng mặt trời được? 


Cũng vậy, này các Tỳ Khũu, phàm có Tưởng gì thuộc 
© quá khứ, © vị lai, © hiện tại, hoặc @ nội hay © ngoại, 



16 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


hoặc © thô hay © tế, hoặc (5) liệt hay © thắng, hoặc © 
xa hay @ gần; Tỳ Khưu nhìn chuyên chú, như lý quán sát 
Tưởng ấy. Do Tỳ Khưu nhìn chuyên chú, như lý quán sát 
nó, Tưởng ấy hiện rỏ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng 
không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ 
Khưu, lại có lõi cứng trong Tưởng được? 


& HÀNH 

Ví như, này các Tỳ Khưu, một người cần có lõi cây, tìm 
cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cái búa sắc bén đi vào ngôi 
rừng. Ở đây, người ấy thấy một cụm cây chuối lớn, mọc 
thẳng, mới lớn, cao vút. Người ấy chặt rễ cây ấy. Sau khi 
chặt rễ, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy 
lột vỏ chuối ngoài. Khi lột vỏ chuối ngoài, giác cây còn tìm 
không được, tìm đâu cho có được lỏi cây? Một người có 
mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát cụm chuối ấy. Khi 
người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát cụm chuối ấy, 
cụm chuối ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống 
rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỳ 
Khưu, lại có lõi cây trong cụm chuối được? 

Cũng vậy, này các Tỳ Khưu, phàm các Hành gì thuộc 
© quá khứ, © vị lai, © hiện tại, hoặc © nội hay © ngoại, 
hoặc © thô hay © tế, hoặc ® liệt hay ® thắng, hoặc © 
xa hay ® gần; Tỳ Khưu nhìn chuyên chú, như lý quán sát 
Hành ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, 
Hành ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là không có 
lõi cầy. Làm sao, này các Tỳ Khúu, lại có lõi cây trong các 
Hành được? 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 17 


& THỨC 

Ví như, này các Tỳ Khùu, một ảo thuật sư hay đệ tử một 
ảo thuật sư, tại ngã tư đường bày trò ảo thuật. Một người 
có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát trò ảo thuật ấy. 
Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, ảo thuật ấy 
hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ 
ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ Khưu, lại có 
lõi cứng trong ảo thuật được? 

Cũng vậy, này các Tỳ Khúu, phàm Thức gì thuộc (?) quá 
khứ, (D vị lai, ( 3 ) hiện tại, hoặc ( 4 ) nội hay ( 5 ) ngoại, hoặc © 
thô hay ( 7 ) tế, hoặc (8) liệt hay © thắng, hoặc ® xa hay @ 
gần; Tỳ Khưu nhìn chuyên chú, như lý quán sát, Thức ấy 
hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ 
ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ Khưu, lại có 
lõi cứng trong Thức được? 

Thấy vậy, này các Tỳ Khưu, vị Đa văn Thánh đệ tử nhàm 
chán đối với sắc, nhàm chán đối với Thọ, nhàm chán đối 
với Tưởng, nhàm chán đối với các Hành, nhàm chán đối 
với Thức. 

Do nhàm chán, vị ấy ly tham. 

Do ly tham, vị ấy giải thoát. 

Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã giải thoát, đời 
sống phạm hạnh đã thành, việc cẩn làm đã làm, không còn 
trở lui trạng thái này nữa”. 


Vị ấy biết rõ như vậy. 



18 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


Thế Tôn thuyết như vậy. Sau khi nói như vậy, bậc Thiện 

Thệ, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

1. Sắc ví với đống bọt, 

Thọ ví bong bóng nước, 

Tưởng ví ráng mặt trời, 

Hành ví với cây chuối, 

Thức ví với ảo thuật, 

Đấng bà con mặt trời, 

Đã thuyết giảng như vậy. 

2. Nếu như vậy chuyên chú, 

Như lý chơn quán sát, 

Như lý nhìn (các pháp), 

Hiện rỏ tánh trống không. 

3. Bắt đầu với thân này, 

Bậc Đại Tuệ thuyết giảng, 

Đoạn tận cả ba pháp, 

Thấy sắc bị quăng bỏ. 

4. Thân bị quăng, vô tri, 

Không thọ, sức nóng, thức, 

Bị quăng đi, nó nằm, 

Làm đồ ăn kẻ khác. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 


5. Cái thần liên tục này, 
ảo sư, kẻ ngu nói, 

Được gọi kẻ sát nhân, 
Không tìm thấy lõi cây. 

6 . Hãy quán uẩn như vậy, 

Vị Tỳ Khưu tinh cần, 

Suốt cả đêm lẫn ngày, 
Tinh giác, chánh tư niệm. 

7. Hãy bỏ mọi kiết sử, 

Làm chỏ mình nương tựa, 
Sống như lửa cháy đầu, 
Cầu chứng cảnh bất động. 

& 


Nguồn: Tương Ưng Bộ Kinh SN 22.95 - Chương 22: Tương ưng uẩn - V: 
Phẩm hoa - 95. Bọt Nước 


https://suttacenừal.net/sn22.95/vi/minh_chau 




Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính I 21 


“© Trong việc thấy sẽ là thuần túy việc thấy, ® trong 
việc nghe sẽ là thuần túy việc nghe, © trong việc cảm giác 
sẽ là thuần túy việc cảm giác, © trong việc nhận thức sẽ là 
thuần túy việc nhận thức.” 

Này Bãhiya, ngươi nên học tập theo đúng như vậy. 

Này Bãhiya, khi nào đối với ngươi, © trong việc thấy 
sẽ là thuần túy việc thấy, © trong việc nghe sẽ là thuần túy 
việc nghe, © trong việc cảm giác sẽ là thuần túy việc cảm 
giác, © trong việc nhận thức sẽ là thuần túy việc nhận 
thức, này Bãhiya, khi ấy ngươi không là với điểu ấy. 

Này Bãhiya, khi nào ngươi không là với điều ấy, này 
Bãhiya khi ấy ngươi không là trong đó. 

Này Bãhiya, khi nào ngươi không là trong đó, này 
Bãhiya khi ấy ngươi đương nhiên không là ở đây, không là 
ở kia, không là ở khoảng giũa của cả hai. Chính điều này là 
sự chấm dứt của khổ.” 

Với lời giảng pháp tóm tắt này của đức Thế Tôn ngay 
khi ấy tâm của Bãhiya Dãrucĩriya không còn chấp thủ và 
đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. ỔS 


Nguồn: TAM TẠNG PÃLI - VIỆT tập 28 - PHẬT Tự THUYẾT 
- Người Dịch: Tỳ khưu Inđacanda. 

http://tamtangpaliviet.net/VHoc/28/Kh_03.htmtt01 



22 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


THÂN XÁC 


“(Thân xác) được chứa đầy các vật ghê tởm khác loại, 
có nguồn xuất xứ là hầm phân lớn, tựa như ao nước bị tù 
đọng, mụt nhọt to, vết thương lớn. 

(Thân xác) được chứa đấy mủ và máu, được cưu mang 
bởi hố phân, có sự rò rỉ nước, thân xác luôn luôn tuôn trào 
chất hôi thối. 

(Thân xác) được buộc lại bằng sáu mươi dây chằng, 
được tô trét với sự tô trét bằng thịt, được buộc chặt với lớp 
áo bằng da, thân xác hôi thối là không có lợi ích. 

(Thân xác) được nối lại bằng sự nối nhau của nhũng 
khúc xương, được buộc lại bằng những sợi chỉ gân, do sự 
tập hợp của nhiều thứ mà thân xác tạo ra sự cử động. 

(Thân xác) chắc chắn tiến đến sự chết, ở gần bên Thần 
Chết, sau khi từ bỏ (thân xác) ngay tại nơi ấy, con người ra 
đi theo ý muốn. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangaỉa tuyển chọn, hiệu đính I 23 


Thân xác bị che lấp bởi vô minh, bị buộc lại bởi các mối 
buộc thắt, thân xác có sự chìm đắm trong cơn lủ, bị trùm 
lên bởi màng lưới ngủ ngấm. 

(Thân xác) bị gắn liến với năm sự che lấp, bị bận rộn với 
sự suy tầm, bị đeo đuổi bởi cội rẻ tham ái, bị che đậy bởi sự 
che đậy của si mê. 

Thân xác này vận hành như vậy, bị thúc đẩy bởi động 
lực của nghiệp, và sự thành tựu có sự tiêu hoại là điểm kết 
thúc, (dầu) có bản thể khác biệt (nhưng) đều bị tiêu hoại. 

Những kẻ phàm phu nào, mù quáng, ngu dốt, cho rằng 
thần xác này là của tôi, (những kẻ ấy) làm phát triển cái 
nghĩa địa ghê rợn; chúng nắm lấy việc tái sanh. 

Những người nào tránh né thân xác này, tựa như tránh 
né con rắn bị lấm lem bởi phán, (những người ấy) sau khi 
nhổ tận gốc rễ của tái sinh, thành tựu Niết Bàn, không còn 
lậu hoặc.” 

Đại đức trưởng lão Kappa đã nói những lời kệ như thế. 

Kệ ngôn của trưởng lão Kappa. 


Nguồn: Tiểu Bộ Kinh - Trưởng Lão Kệ -10. Nhóm Mười - 237. Kappa 
https://suttacentraỉ. net/vn/thagl 0.5 




24 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


TỮNIỆMXỮ 


Này các Tỳ Khưu, đây là con đường độc nhất, 
o đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, 
o vượt khỏi sầu, 
o vượt khỏi bi, 

Ỡ diệt trừ khổ, 

0 diệt trừ ưu, 

Ỡ thành tựu chánh lý, 

Q chứng ngộ Niết Bàn. 

Đó là Bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 


Này các Tỳ Khưu, ở đây Tỳ Khu'u 

□ sống quán thân trên thân, © nhiệt tâm, © tỉnh giác, 
© chánh niệm, để chế ngự tham u'u ở đời; 

□ sống quán thọ trên các thọ, © nhiệt tâm, © tỉnh 
giác, © chánh niệm, để chế ngụ' tham u'u ở đời; 

□ sống quán tâm trên tâm, © nhiệt tâm, © tỉnh giác, 
© chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; 

□ sống quán pháp trên các pháp, © nhiệt tâm, © tỉnh 
giác, © chánh niệm, để chế ngụ tham ưu ở đời. 


& QUÁN THÂN 

Này các Tỳ Khưu, như thế nào là Tỳ Khưu sống quán 
thân trên thân? 

Này các Tỳ Khưu, ở đây Tỳ Khu'u đi đến khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, 
lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. 

I. THỞ VÔ, THỞ RA 

© Tinh giác, vị ấy thở vô; tinh giác, vị ấy thờ ra. 

© Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô dài”; hay thở ra 
dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra dài”; 

© hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô ngắn”; hay 
thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn”; 



26 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


© “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập; “Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập; 

© “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập; “An tịnh 
thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

II. Tứ OAI NGHI 

© Lại nữa, này các Tỳ Khưu, Tỳ Khưu đi, tuệ tri: “Tôi 
đi”; © hay đứng, tuệ tri: “Tôi đứng”; © hay ngồi, tuệ tri: 
“Tôi ngồi”; © hay nằm, tuệ tri: “Tôi nằm”. 

Thân thể được sử dụng nhu' thế nào, vị ấy biết thân như 
thế ấy. 

III. HOẠT ĐỘNG 

© Lại nữa này các Tỳ Khu'u, Tỳ Khưu khi bước tới, 
bước lui, biết rõ việc mình đang làm. 

© Khi ngó tới, ngó lui, biết rỏ việc mình đang làm. 

© Khi co tay khi duỗi tay biết rỏ việc mình đang làm. 

© Khi mang áo Sanghati (Tăng già lê), mang bát, mang 
y, biết rõ việc mình đang làm. 

© Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm. 

© Khi đi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm. 

© Khi đi, đứng, ngồi, nằm, biết rõ việc mình đang làm. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính I 27 


IV. BA MƯƠI HAI UẾ TRƯỢC 

Lại nữa này các Tỳ Khưu, Tỳ Khu'u quán sát thân này, 
dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc 
bởi da và chứa đẩy nhũng vật bất tịnh sai biệt: 

“Trong thân này, đây là (1) tóc, (2) lông, (3) móng, (4) 
răng, (5) da, (6) thịt, (7) gân, (8) xương, (9) thận, (10) tủy, 
(11) tim, (12) gan, (13) hoành cách mô, (14) lá lách, (15) 
phổi, (16) ruột, (17) màng ruột, (18) bụng, (19) phân, (20) 
mật, (21) đàm, (22) mủ, (23) máu, (24) mồ hôi, (25) mỡ, 
(26) nước mắt, (27) mỡ da, (28) nước miếng, (29) niêm 
dịch, (30) nước ở khớp xương, (31) nước tiểu, (32) não”. 

V. Tứ ĐẠI 

Lại nữa này các Tỳ Khưu, Tỳ Khưu quán sát thân này về 
vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: “Trong thân này có 0 
địa đại, © thủy đại, © hỏa đại và © phong đại”. 


VI. TỬ THI (1) 

Lại nữa này các Tỳ Khưu, Tỳ Khũu như thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, 
thi thể ấy © trương phổng lên, © xanh đen lại, © nát 
thối ra. Tỳ Khưu quán thân ấy như sau: “Thân này tánh 
chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh 
chất ấy”. 



28 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


VII. TỬ THI (2) 

Lại nữa này các Tỳ Khưu, Tỳ Khu'u như thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài quạ ăn, hay bị các 
loài diếu hâu ăn, hay bị các chim kên ăn; hay bị các loài chó 
ăn; hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tỳ Khưu quán thân ấy như sau: “Thân này tánh chất là như 
vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy”. 

VIII. TỬ THI (3) 

Này các Tỳ Khưu, lại nũa Tỳ Khưu như thấy một thi thể 
bị quăng bỏ trong nghĩa địa; với các xương còn liên kết với 
nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột 
lại; với các xương còn liên kết với nhau, không còn dính 
thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại, 
với các xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt 
và máu, còn được các đường gân cột lại; chỉ còn có xương 
không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỏ kia, ở đây 
là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở 
đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ờ đây là xương 
sống, ở đây là xương đầu... Tỳ Khưu quán thân ấy như sau: 
“Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi tánh chất ấy”. 

IX. TỬ THI (4) 

Lại nữa này các Tỳ Khũu, Tỳ Khùu như thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng 
màu vỏ ốc... chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm... 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 29 


chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỳ Khưu quán thân ấy 
như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như 
vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy”. 

Như vậy, vị ấy sống, □ quán thân trên nội thân hay 
sống □ quán thân trên ngoại thân; hay □ sống quán thân 
trên cả nội thân, ngoại thân; hay vị ấy sống □ quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sống □ quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống □ quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân 
đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng 
đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước vật gì ở trên đời. Này các Tỳ Khưu, như 
vậy Tỳ Khưu sống quán thân trên thân. 


QUÁN THỌ 

Này các Tỳ Khưu, như thê' nào là Tỳ Khưu sống quán 
thọ trên các thọ? 

Này các Tỳ Khưu, ở nơi đây Tỳ Khưu (T) khi cảm giác 
lạc thọ, biết rằng: “Tôi cảm giác lạc thọ”-, ( 2 ) khi cảm giác 
khổ thọ, biết rằng: “Tôi cảm giác khổ thọ”; ( 3 ) khi cảm 
giác bất khổ bất lạc thọ, biết rằng: “Tôi cảm giác bất khổ 
bất lạc thọ”. ( 4 ) Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất 
biết rằng: “Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất”. ( 5 ) Hay 
khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, biết rằng: “Tôi 
cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất”. © Hay khi cảm 
giác khổ thọ thuộc vật chất, biết rằng: “Tôi cảm giác khổ 
thọ thuộc vật chất”. ( 7 ) Hay khi cảm giác khổ thọ không 
thuộc vật chất, biết rằng: “Tôi cảm giác khổ thọ không 



30 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


thuộc vật chất”. ® Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ 
thuộc vật chất, biết rằng: “Tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ 
thuộc vật chất”. (9) Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ 
không thuộc vật chất, biết rằng: “Tôi cảm giác bất khổ bất 
lạc thọ không thuộc vật chất”. 

Như vậy vị ấy □ sống quán thọ trên các nội thọ; hay 
□ sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay □ sống quán thọ 
trên cả các nội thọ, ngoại thọ. Hay □ sống quán tánh sanh 
khởi trên các thọ; hay □ sống quán tánh diệt tận trên các 
thọ; hay □ sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. “Có thọ 
đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các 
Tỳ Khưu, như vậy Tỳ Khu'u sống quán thọ trên các thọ. 

& QUÁN TÂM 

Này các Tỳ Khưu, như thế nào là Tỳ Khưu sống quán 
tâm trên tâm? 

Này các Tỳ Khưu, ở đây Tỳ Khưu: 

© “Với tâm có tham, biết rằng tâm có tham”; 

© hay “Với tâm không tham, biết rằng tâm không tham”; 
© hay “Với tâm có sân, biết rằng tâm có sân”; 

© hay “Với tâm không sân, biết rằng tâm không sân”; 
© hay “Với tâm có si, biết rằng tâm có si”; 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính I 31 


© hay “Với tâm không si, biết rằng tâm không si”; 

(7) hay “Với tâm thâu nhiếp, biết rằng tâm được thâu nhiếp”; 

® hay “Với tâm tán loạn, biết rằng tâm bị tán loạn”; 

© hay “Với tâm quảng đại, biết rằng tâm được quảng đại”; 

@ hay “Với tâm không quảng đại, biết rằng tâm không 
được quảng đại”; 

© hay “Với tâm hữu hạn, biết rằng tâm hữu hạn”; 

@ hay “Với tâm vô thượng, biết rằng tâm vô thượng”; 

© hay “Với tâm có định, biết rằng tâm có định”; 

© hay “Với tâm không định, biết rằng tâm không định”; 

® hay “Với tâm giải thoát, biết rằng tâm có giải thoát”; 

© hay “Với tâm không giải thoát, biết rằng tâm không 
giải thoát”. 

Như vậy vị ấy D sống quán tâm trên nội tâm; hay □ 
sống quán tâm trên ngoại tâm; hay □ sống quán tâm trên 
nội tâm, ngoại tâm. Hay □ sống quán tánh sanh khởi trên 
tâm; hay □ sống quán tánh diệt tận trên tâm; hay □ sống 
quán tánh sanh diệt trên tâm. “Có tâm đây”, vị ấy sống an 
trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỳ Khu'u, như vậy vị Tỳ 
Khưu sống quán tâm trên tâm. 



32 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


& QUÁN PHÁP 

Này các Tỳ Khưu, như thế nào là Tỳ Khưu sống quán 
pháp trên các pháp? 


I. NĂM TRIỂN CÁI 

Này các Tỳ Khưu, ờ đây Tỳ Khúu sống quán pháp trên 
các pháp đối với năm triền cái. Và này các Tỳ Khưu, thê' 
nào là vị Tỳ Khưu sống quán pháp trên các pháp đối với 
năm triển cái? 


o tham 

Này các Tỳ Khưu, ở đây Tỳ Khưu, 

(ĩ) nội tâm có tham dục, tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi có 
tham dục”; 

© hay nội tâm không có tham dục, tuệ tri rằng: “Nội 
tâm tôi không có tham dục”. 

© Và với tham dục chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
tri như vậy. 

© Và với tham dục đâ sanh nay được đoạn diệt, vị ấy 
tuệ tri như vậy. 

© Và với tham dục đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumạngala tuyển chọn, hiệu đính I 33 


0 SÂN 

© Hay nội tâm có sân hận, tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi có 
sân hận”; 

© hay nội tâm không có sản hận, tuệ tri rằng: “Nội 
tâm tôi không có sân hận!' 

© Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy. 

© Và với sân hận đâ sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ 
tri như vậy. 

© Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 

o HÔN TRẦM, THỤY MIÊN 

© Hay nội tâm có hôn trầm thụy miên, tuệ tri rằng: 
“Nội tâm tôi có hôn trầm thụy miên”; 

© hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, tuệ tri 
rằng: “Nội tâm tôi không có hôn trăm thụy miên”. 

© Và với hôn trầm thụy miên chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. 

© Và với hôn trầm thụy miên đã sanh nay được đoạn 
diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. 

© Và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 



34 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


Ỡ TRẠO, HỐI 

© Hay nội tâm có trạo hối, tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi có 
trạo hối”; 

© hay nội tâm không có trạo hối, tuệ tri rằng: “Nội 
tâm tôi không có trạo hối”. 

© Và với trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
tri như vậy. 

© Và với trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ 
tri như vậy. 

© Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Ỡ NGHI 

© Hay nội tâm có nghi, tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi có 
nghi”; 

© hay nội tâm không có nghi, tuệ tri rằng: “ Nội tâm tôi 
không có nghi.” 

© Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy. 

© Và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri 
như vậy. 

© Và với nghi đả được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính I 35 


II. NĂM THỦ UẨN 

Lại nữa này các Tỳ Khưu, Tỳ Khu'u sống quán pháp 
trên các pháp đối với Năm Thủ uẩn. 

Này các Tỳ Khưu, như thế nào là Tỳ Khưu sống quán 
pháp trên các pháp đối với Năm Thủ uẩn? 

Này các Tỳ Khưu, Tỳ Khu'u suy tư: 
o “Đây là sắc, đây là sắc sanh, đây là sắc diệt. 

0 Đây là thọ, đây là thọ sanh, đây là thọ diệt, 
o Đầy là tưởng, đây là tưởng sanh, đây là tưởng diệt. 
Ỡ Đây là hành, đây là hành sanh, đây là hành diệt. 

0 Đây là thức, đây là thức sanh, đây là thức diệt”. 

III. SÁU NỘI NGOẠI Xứ 

Lại nữa này các Tỳ Khưu, Tỳ Khưu sống quán pháp 
trên các pháp đối với Sáu Nội Ngoại xứ. 

Này các Tỳ Khưu, như thế nào là Tỳ Khu'u sống quán 
pháp trên các pháp đối với Sáu Nội Ngoại xứ? 

Này các Tỳ Khưu, ở đây Tỳ Khu'u 
o tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, 

do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ 
tri như vậy; 

và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy; 



36 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ 
tri như vậy; 

và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 

0 ... và tuệ tri tai và tuệ tri các tiếng... 

Ỡ ... và tuệ tri mũi và tuệ tri các hương... 
o • •. và tuệ tri lưỡi và tuệ tri các vị... 

Ỡ .. và tuệ tri thân và tuệ tri các xúc... 

0 và tuệ tri ý và tuệ tri các pháp; 

do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ 
tri như vậy; 

và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy; 

và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ 
tri như vậy; 

và với kiết sử đả được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nũa, vị ấy tuệ tri như vậy. 


IV. THẤT GIÁC CHI 

Lại nữa này các Tỳ Khưu, Tỳ Khũu sống quán pháp 
trên các pháp đối với Bảy Giác chi. 

Này các Tỳ Khưu, như thế nào là Tỳ Khưu sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chi? 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính I 37 


o Này các Tỳ Khưu, ở đây Tỳ Khưu, nội tâm có Niệm 
Giác chi, tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi có Niệm Giác chi”; 

hay nội tâm không có Niệm Giác chi, tuệ tri rằng: 
“Nội tâm tôi không có Niệm Giác chi”; 

và với Niệm Giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy, 

và với Niệm Giác chi đâ sanh nay được tu tập viên 
thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 

0 Hay nội tâm có Trạch pháp Giác chi... 

0 Hay nội tâm có Tinh tấn Giác chi... 

Ỡ Hay nội tâm có Hỷ Giác chi... 

Ỡ Hay nội tâm có Khinh an Giác chi... 

o Hay nội tâm có Định Giác chi... 

Q Hay nội tâm có Xả Giác chi; tuệ tri rằng: “Nội tâm 
tôi có Xả Giác chi”; 

hay nội tâm không có Xả Giác chi, tuệ tri rằng: “ Nội 
tâm tôi không có Xả Giác chi.” 

Và với Xả Giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

và với Xả Giác chi đã sanh nay được tu tập viên 
thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 




38 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


V. Tứ THÁNH ĐẾ 

Lại nữa này các Tỳ Khưu, vị ấy sống quán pháp trên các 
pháp đối với Bốn Sự thật. 

Này các Tỳ Khưu, như thế nào là Tỳ Khưu sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bốn Sự thật? 

Này các Tỳ Khưu, ở đây Tỳ Khũu như thật tuệ tri: “Đây 
là khổ’-, như thật tuệ tri: “Đây là khổ tập”; như thật tuệ tri: 
“Đây là khổ diệt”; như thật tuệ tri: “Đây là con đường đưa 
đến khổ diệt”. 

o KHỔ THÁNH ĐỄ 

Và này các Tỳ Khưu, thế nào Khố Thánh đế? 

(ị) Sanh là khổ, ( 2 ) già là khổ, (D chết là khổ, (?) sầu, (D 
bi, © khổ, © ưu, (?) não là khổ, (D hội gặp điều không u'a 
thích là khổ, ( 10 ) xa cách điều yêu thích là khổ, @ cầu không 
được là khổ, tóm lại ( 12 ) Năm Thủ uẩn là khồ. 

® Này các Tỳ Khu'u, thế nào là sanh? 

Mỗi mỏi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự xuất 
sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của họ, sự xuất hiện 
các uẩn, sự hoạch đắc các căn. Này các Tỳ Khưu, như vậy 
gọi là sanh. 

@ Này các Tỳ Khưu, thế nào là già? 

Mồi mồi hạng chúng sanh, trong từng giới hạn, sự niên 
lão, sự hủy hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangaỉa tuyển chọn, hiệu đính I 39 


da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại. Này các Tỳ 
Khưu, như vậy là già. 

(3) Này các Tỳ Khùu, thế nào là chết? 

Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ 
thế, sự từ trần, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, 
thời đã đến, các uẩn đã tận diệt, sự vất bỏ tử thi. Này các 
Tỳ Khưu, như vậy gọi là chết. 

© Này các Tỳ Khưu, thế nào là sầu? 

Này các Tỳ Khưu, với những ai gặp phải tai nạn này 
hay tai nạn khác; với những ai cảm thọ sự đau khồ này hay 
sự đau khổ khác, sự sầu, sự sầu lo, sự sầu muộn, nội sầu, 
mọi khổ sầu của người ấy. Này các Tỳ Khưu, như vậy gọi 
là sầu. 

© Này các Tỳ Khưu, thế nào là bi? 

Này các Tỳ Khưu, với những ai gặp phải tai nạn này 
hay tai nạn khác ; với nhũng ai cảm thọ sự đau khổ này 
hay sự đau khổ khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, sự 
than khóc, sự bi thán, sự bi thống của người ấy. Này các Tỳ 
Khưu, như vậy gọi là bi. 

© Này các Tỳ Khưu, thế nào là khổ? 


Này các Tỳ Khưu, sự đau khổ về thân, sự không sảng 
khoái vê' thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không 



40 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


sảng khoái do thân cảm thọ. Này các Tỳ Khu'u, nhu' vậy 
gọi là khổ. 

( 7 ) Này các Tỳ Khưu, thế nào là ùu? 

Này các Tỳ Khưu, sự đau khổ về tâm, sự không sảng 
khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng 
khoái do tâm cảm thọ. Này các Tỳ Khưu, nhu vậy gọi là ưu. 

(§) Này các Tỳ KhUu, thế nào là não? 

Này các Tỳ KhUu, với nhũng ai gặp tai nạn này hay tai 
nạn khác; với những ai cảm thọ sụ đau khổ này hay sự đau 
khổ khác, sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng 
của người ấy. Này các Tỳ Khu'u, nhu' vậy gọi là não. 

(D Này các Tỳ KhUu, thế nào hội gặp điếu không ùa 
thích là khổ? 

Ở đây, sự gặp gỡ, sự hội hợp, sự kết nối, sự tương tác với 
bất kỳ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nào không mong 
muốn, không đáng yêu, không dễ chịu; hoặc với bất kỳ 
người nào muốn gây thiệt hại, hoặc muốn gây hãm hại, 
hoặc muốn gây bất an, hoặc muốn gây trói buộc như vậy, 
này các Tỳ Khưu, hội gặp điều không ùa thích là khổ. 

( 10 ) Này các Tỳ Khưu, thế nào xa cách điếu yêu thích 
là khổ? 

Ở đây, sự không gặp gỡ, sự không hội hợp, sự không 
kết nối, sự không tương tác với bất kể sắc, thanh, hương, 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 41 


vị, XÚC, pháp nào mong muốn, đáng yêu, dễ chịu; hoặc 
với bất kể người nào mong cầu phúc lợi, mong cầu lợi 
ích, mong cầu an ồn, mong cầu giải tỏa, những người cha, 
những người mẹ, nhũng người anh em, những người chị 
em, những người bạn, những người đống nghiệp, nhũng 
người họ hàng thân quyến như vậy, này các Tỳ Khưu, xa 
cách điều yêu thích là khổ. 

© Này các Tỳ Khùu, thế nào là cầu bất đắc khố? 

Này các Tỳ Khưu, chúng sanh bị sanh chi phối, khởi 
sự mong cầu: “Mong rằng ta khỏi bị sanh chi phối, mong 
rằng ta khỏi phải đi thác sanh". Lời cầu mong ấy không 
được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất đắc khổ! Này các 
Tỳ Khưu, chúng sanh bị già chi phối... chúng sanh bị bệnh 
chi phối... chúng sanh bị chết chi phối... chúng sanh bị 
sầu, bi, khổ, ưu, não chi phối, khởi sự mong cầu: “Mong 
rằng ta khỏi bị sẩu, bi, khổ, ưu, não chi phối! Mong rằng 
ta khỏi đương chịu sầu, bi, khổ, ưu, não”. Lời mong cầu ấy 
không được thành tựu. Này các Tỳ Khu'u, như vậy là cầu 
bất đắc khổ. 

© Này các Tỳ Khùu, như thê nào là tóm lại, Năm 
Thủ uẩn là khổ? 

Như Sắc thủ uẩn, Thọ thù uẩn, Tưởng thủ uẩn, Hành 
thủ uẩn, Thức thủ uẩn. Này các Tỳ Khùu, như vậy tóm lại 
Năm Thủ uẩn là khổ. 



42 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


0 KHỔ TẬP THÁNH ĐẾ 

Này các Tỳ Khưu, thế nào là Khổ tập Thánh đế? Sự tham 
ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cẩu hỷ lạc 
chỏ này chỏ kia. Như © dục ái, ( 2 ) hữu ái, © vô hữu ái. 

Này các Tỳ Khưu, sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh 
khởi ở đâu, khi an trú thì an trú ở đâu? 

Ở đời, sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? 

® Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú 
ở đấy. © Ở đời cái tai... © ở đời mủi... © ở đời lưỡi... © ở 
đời thân... © ở đời ý là sắc thán ái, là sắc khả ái. 

© Ở đời các sắc... © ở đời các tiếng... © ở đời các 
hương... © ở đời các vị... © ở đời các cảm xúc... © ở đời 
các pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. 

© Ở đời nhãn thức... © ở đời nhĩ thức... © ở đời tỷ 
thức... © ở đời thiệt thức... © ở đời thân thức... © ở đời ý 
thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. 

® Ở đời nhãn xúc... © ở đời nhĩ xúc... © ở đời tỷ xúc... 
© ở đời thiệt xúc... © ở đời thân xúc... © ở đời ý xúc là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 43 


© Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ... © ở đời nhĩ xúc sở 
sanh thọ... © ở đời tỷ xúc sờ sanh thọ... © ở đời thiệt xúc 
sở thanh thọ... © ở đời thân xúc sở sanh thọ... © ở đời ý 
xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. 

© Ở đời sắc tưởng... © ở đời thanh tưởng... © ở đời 
hương tưởng... © ở đời vị tưởng... © ở đời xúc tưởng... © 
ở đời pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. 

© Ở đời sắc tư... © ở đời thanh tư... © ở đời hương 
tư... © ở đời vị tư... © ở đời xúc tư... © ở đời pháp tư là sắc 
thản ái, là sắc khả ái. 

© Ở đời sắc ái... © ở đời thanh ái... © ở đời hương ái... 
© ở đời vị ái... © ở đời xúc ái... © ở đời pháp ái là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. 

© Ở đời sắc tầm... © ở đời thanh tầm... © ở đời hương 
tầm... © ở đời vị tầm... © ở đời xúc tầm... © ở đời pháp 
tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. 

© Ở đời sắc tứ... © ở đời thanh tứ... © ở đời hương 
tứ... © ở đời vị tứ... © ở đời xúc tứ... © ở đời pháp tứ là sắc 
thần ái, là sắc khả ái. 

Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi 
an trú thì an trú ở đấy. Này các Tỳ Khưu, như vậy gọi là 
Khổ tập Thánh đế. 



44 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


Ỡ KHỔ DIỆT THÁNH ĐẾ 

Này các Tỳ Khưu, thế nào là Khổ diệt Thánh đế? Sự diệt 
tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự khí xả, sự 
giải thoát, sự vô nhiễm (tham ái ấy). 

Này các Tỳ Khưu, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở 
đâu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? 

Ở đời các sắc gì thân, các sắc gì ái, sự tham ái này khi xả 
ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? 

© Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 
® Ở đời cái tai... © ở đời mũi... © ở đời lưỡi... © ở đời 
thân... © ở đời ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. 

© Ở đời các sắc... © ở đời các tiếng... © ở đời các mùi 
hương... © ở đời các vị... © ở đời các cảm xúc... © ở đời 
các pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. 

© Ở đời nhãn thức... © ở đời nhĩ thức... © ở đời tỷ 
thức... © ở đời thiệt thức... © ở đời thân thức... © ở đời ý 
thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. 

© Ở đời nhãn xúc... © ở đời nhĩ xúc... © ở đời tỷ xúc... 
© ở đời thiệt xúc... © ở đời thân xúc... © ở đời ý xúc là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 


0 Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ... © ở đời nhĩ xúc sở 
sanh thọ... © ở đời tỷ xúc sở sanh thọ... © ở đời thiệt xúc 
sở sanh thọ... © ở đời thân xúc sở sanh thọ... © ở đời ý 
xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. 

© Ở đời sắc tưởng... © ở đời thanh tưởng... © ở đời 
hương tưởng... © ở đời vị tưởng... © ở đời xúc tưởng... © 
ở đời pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. 

© Ở đời sắc tư... © ở đời thanh tư... © ở đời hương 
tư... © ở đời vị tư... © ở đời xúc tư... © ở đời pháp tư là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. 

© Ở đời sắc ái... © ở đời thanh ái... © ở đời hương ái... 
© ở đời vị ái... © ở đời xúc ái... © ở đời pháp ái là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. 

© Ở đời sắc tầm... © ở đời thanh tầm... © ở đời hương 
tẩm... © ở đời vị tầm... © ở đời xúc tầm... © ở đời pháp 
tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. 

© Ở đời sắc tứ... © ở đời thanh tứ... © ở đời hương 
tứ... © ở đời vị tứ... © ở đời xúc tứ... © ở đời pháp tứ là sắc 
thần ái, là sắc khả ái. 

Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì 
diệt trừ ở đấy. 


Này các Tỳ Khưu, như vậy gọi là Khổ diệt Thánh đế. 



46 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


Ỡ KHỔ DIỆT ĐẠO ĐẾ 

Này các Tỳ Khưu, thế nào là Khổ diệt đạo Thánh đế. Đó 
là bát chi Thánh đạo, tức là (1) Chánh tri kiến, (2) chánh 
tư duy, (3) Chánh ngũ, (4) Chánh nghiệp, (5) Chánh mạng, 
(6) Chánh tinh tấn, (7) Chánh niệm, (7) Chánh định. 

(1) Này các Tỳ Khưu, thế nào là Chánh tri kiến? 

Này các Tỳ Khưu, (ị) tri kiến về Khổ, © tri kiến vế Khổ 

tập, © tri kiến vể Khổ diệt, (?) tri kiến về Khổ diệt đạo. 

(2) Này các Tỳ Khưu, thế nào là Chánh tu duy? 

(X) Tư duy về ly dục, © tư duy về vô sân, (D tư duy về 
bất hại. 

(3) Này các Tỳ Khùu, thê nào là Chánh ngũ? 

(?) Tự chế không nói láo, © tự chê' không nói hai lưỡi, © 
tự chế không ác khẩu, © tự chế không nói lời phù phiếm. 

(4) Này các Tỳ Khưu, thê' nào là Chánh nghiệp? 

© Tự chế không sát sanh, © tự chê' không trộm cướp, 
© tự chế không tà dầm. 

(5) Này các Tỳ Khưu, thế nào là Chánh mạng? 

Này các Tỳ Khưu, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, 
sinh sống bằng chánh mạng. Này các Tỳ Khưu, như vậy gọi 
là Chánh mạng. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính I 47 


(6) Này các Tỳ Khưu, thế nào là Chánh tinh tấn? 

© Này các Tỳ Khu'u, ở đây Tỳ Khưu, đối với các ác, bất 
thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh 
khởi; vị này nỏ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. 

© Đối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý 
muốn trừ diệt, vị này nổ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. 

( 3 ) Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn 
khiến cho sanh khởi; vị này nỏ lực, tinh tấn, quyết tâm, 
trì chí. 

( 4 ) Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn 
khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng 
trưởng, phát triển, viên mãn. VỊ này nỗ lực, tinh tấn, quyết 
tầm, trì chí. 

(7) Này các Tỳ Khưu, thế nào là Chánh niệm? 

© Này các Tỳ Khưu, ở đây Tỳ Khu'u sống quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự 
tham ưu ở đời; ( 2 ) trên các cảm thọ... (D trên các tâm... © 
quán pháp trên các pháp, tinh cẩn tỉnh giác, chánh niệm 
để chế ngự tham ưu ở đời. 

(8) Này các Tỳ Khưu, thê nào là Chánh định? 

© Này các Tỳ Khu'u, ở đây Tỳ Khưu ly dục, ly ác bất 
thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hý 
lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. 



48 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


© Tỳ Khưu ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiển thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không 
tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

© Tỳ Khưu ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tinh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. 

© Tỳ Khưu ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ u'u đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, 
xả niệm thanh tịnh. Này các Tỳ Khưu, như vậy gọi là 
Chánh định. 

Này các Tỳ Khưu, như vậy gọi là Khồ diệt đạo thánh đế. 


Như vậy, vị ấy □ sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
□ sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay □ sống quán 
pháp trên cả các nội pháp, ngoại pháp. Hay □ sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay □ sống quán tánh diệt 
tận trên các pháp; hay □ sống quán tánh sanh diệt trên các 
pháp. “Có những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và 
vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời. Này các Tỳ Khưu, như vậy Tỳ Khưu sống quán 
pháp trên các pháp. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 49 


THÀNH Tựu 

Này các Tỳ Khưu, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này nhu' 
vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả 
sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là 
nếu còn hũu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 

Này các Tỳ Khưu, không cần gì đến bảy năm, một vị 
nào tu tập Bốn Niệm xứ này nhu vậy trong sáu năm... 
trong năm năm... trong bốn năm... trong ba năm... trong 
hai năm... trong một năm, vị ấy có thể chứng một trong hai 
quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; 
hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 

Này các Tỳ Khưu, không cần gì đến một năm, một vị 
nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy tháng, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tạ; hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả 
Bất hoàn. 

Này các Tỳ Khưu, không cẩn gì bảy tháng, một vị nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này trong sáu tháng... trong năm tháng... 
trong bốn tháng... trong ba tháng... trong hai tháng... trong 
một tháng... trong nửa tháng... vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong 
hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 

Này các Tỳ Khưu, không cần gì nửa tháng, một vị 
nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có thể 



50 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh 
trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hừu dư y, thì chứng 
quả Bất hoàn. 

Này các Tỳ Khưu, đây là con đường độc nhất o dưa 
đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, 0 vượt khỏi sầu, ộ bi, 
Ỡ diệt trừ khổ, 0 ưu, Q thành tựu Chánh lý, Q chứng 
ngộ Niết Bàn. 

Đó là Bốn Niệm xứ. 


Trích & hiệu đính từ nguồn: Trường Bộ Kinh - Digha Nikaya - 22. Đại kinh 
Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta) 

http://www.budsas.net/uni/u-kinh-truongbo/truong22.htm 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 


NHƯ LÝ TÁC Ý 


- Này Hiến giả Kotthika (Câu ha li), Tỳ Khưu giũ giới 
cẩn phải NHƯ LÝ TÁC Ý năm Thù Uẩn là (?) vô thường, 
(2) khổ, © bệnh hoạn, (4) ung nhọt, © mũi tên, (D bất 
hạnh, © ốm đau, ( 8 ) người lạ, ® hủy hoại, ® rỗng không, 
(n) vô ngã. 

Thế nào là năm? Tức là □ sắc thủ uẩn, □ thọ thủ uẩn, 
□ tưởng thủ uẩn, □ hành thủ uẩn, □ thức thủ uẩn. 

Này Hiến giả Kotthika, Tỳ Khưu giừ giới cần phải như 
lý tác ý NÃM THỦ UẨN là © vô thường, (2) khổ, (D bệnh 
hoạn, © ung nhọt, © mùi tên, © bất hạnh, © ốm đau, © 
người lạ, ® hủy hoại, @) rỗng không, @ vô ngã. 

Này Hiển giả, sự kiện này xảy ra: Tỳ Khưu giữ giới do 
NHƯ LÝ TÁC Ý năm thủ uẩn này là ® vô thường, © khồ, 
® bệnh hoạn, © ung nhọt, © mủi tên, © bất hạnh, © ốm 
đau, ® người lạ, ® hủy hoại, ® rỗng không, (u) vô ngã, 
CÓ THỂ CHỨNG ĐƯỢC QUẢ Dự LƯU. 



52 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


- Với Tỳ Khưu đã chứng quả Dự lưu, này Hiền giả 
Sãriputta, những pháp gì cẩn phải NHƯ LÝ TÁC Ý? 

- Với Tỳ Khưu đã chứng quả Dự lưu, này Hiền giả 
Kotthika, cần phải NHƯ LÝ TÁC Ý năm thủ uẩn này là 0 
vô thường, (2) khổ, (3) bệnh hoạn, © ung nhọt, (5) mũi tên, 
© bất hạnh, © ốm đau, © người lạ, © hủy hoại, © rỗng 
không, © vô ngã. 

Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiển giả, Tỳ Khưu Dự 
lưu, do NHƯ LÝ TÁC Ý năm thủ uẩn này là © vô thường, 
© khổ, © bệnh hoạn, © ung nhọt, © mũi tên, © bất 
hạnh, © ốm đau, © người lạ, © hủy hoại, © rỗng không, 
© vô ngã, CÓ THỂ CHỨNG ĐƯỢC QƯẢ NHẤT LAI. 

- Nhưng Tỳ khưu Nhất lai, này Hiền giả Sãriputta (Xá 
lợi phất), phải NHƯ LÝ TÁC Ý các pháp gì? 

- Tỳ Khưu Nhất lai, này Hiền giả Kotthika, phải NHƯ 
LÝ TÁC Ý năm thủ uẩn này là © vỏ thường, © khổ, © 
bệnh hoạn, © ung nhọt, © mùi tên, © bất hạnh, © ốm 
đau, © người lạ, © hủy hoại, © rỗng không, © vô ngã. 

Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiển giả, Tỳ Khu'u Nhất 
lai, do NHƯ LÝ TÁC Ý năm thủ uẩn này là © vô thường, 
© khổ, © bệnh hoạn, © ung nhọt, © mủi tên, © bất 
hạnh, © ốm đau, ® người lạ, © hủy hoại, © rỗng không, 
© vô ngã, CÓ THỂ CHỨNG ĐƯỢC QƯẢ BẤT LAI. 

- Nhưng Tỳ Khùu Bất lai, này Hiền giả Sãriputta, cần 
phải NHƯ LÝ TÁC Ý các pháp gì? 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 


- Tỳ Khưu Bất lai, này Hiển giả Kotthika, cần phải 
NHƯ LÝ TÁC Ý năm thủ uẩn này là (Ị) vô thường, © khồ, 
© bệnh hoạn, © ung nhọt, © mùi tên, © bất hạnh, © ốm 
đau, © người lạ, © hủy hoại, © rỗng không, © vô ngã. 

Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỳ Khu'u Bất lai, 
do NHƯ LÝ TÁC Ý năm thủ uẩn này là © vô thường, © 
khồ, © bệnh hoạn, © ung nhọt, © mũi tên, © bất hạnh, 
© ốm đau, ® người lạ, ® hủy hoại, © rỗng không, © vô 
ngã, CÓ THỂ CHỨNG ĐƯỢC QUẢ A-LA-HÁN. 

- Nhưng vị A-la-hán, này Hiển giả Sãriputta, cần phải 
NHƯ LÝ TÁC Ý các pháp gì? 

- VỊ A-la-hán, này Hiển già Kotthika, cần phải NHƯ LÝ 
TÁC Ý năm thủ uẩn này là © vô thường, @ khổ, ® bệnh 
hoạn, © ung nhọt, © mùi tên, © bất hạnh, © ốm đau, © 
người lạ, © hủy hoại, © rỗng không, © vô ngã. 

Với vị A-la-hán, này Hiền giả, không có gì phải làm 
nữa, hay không có phải thêm gì nữa trong công việc 
làm. Nhưng sự tu tập, làm cho sung mãn nhũng pháp 
này sẽ đưa đến HIỆN TẠI LẠC TRỨ và CHÁNH NIỆM 
TỈNH GIÁC. 


Nguồn: Tương Ưng Bộ Kinh - Chương 22: Tương Ưng Uẩn - II: Phẩm 
Thuyết Pháp - 122. Vỉ Giữ Giới 


https://suttacentral. net/vn/sn22.122 




Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính I 55 


- Do biết như thế nào, do thấy như thế nào, bạch Thế 
Tôn, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở 
ngoài, lại không có □ ngã kiến, □ ngâ sở kiến, □ ngã mạn? 

- Phàm có SẮC gì, [Phàm có THỌ gì, Phàm có TƯỞNG 
gì, Phàm có các HÀNH gì, Phàm có THỨC gì], này Kappa, 
thuộc 0 quá khứ, (2) vị lai, (D hiện tại, hoặc © nội hay 
(5) ngoại, hoặc © thô hay © tế, hoặc © thắng hay © liệt, 
hoặc © xa hay @ gần. 

- Tất cả cẩn phải như thật quán với chánh trí tuệ là: 

□ cái này không phải của tôi, 

□ cái này không phải là tỏi, 

□ cái này không phải tự ngã của tôi. 

Do biết như vậy, do thấy như vậy, này Kappa, đối với 
thần có thức này, và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có 

□ ngả kiến, 

□ ngả sở kiến, 

□ ngã mạn 


Nguồn: Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya. 

Tập III - Thiên Uẩn [22] Chương I Tương Ưng Uẩn (g). 
c. Năm Mươi Kinh Sau. II. Phẩm Thuyết Pháp. 

XII. Kappa. 

http://www.budsas.net/uni/u-kinh-tuongungbo/tu3-22g.htm 
https://suttacentral. net/vn/sn22.124 



56 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


ANATTA - VÔ NGÃ 


□ Sắc, này các Tỳ Khu'u, là vô ngã. Này các Tỳ Khưu, 
nếu sắc là ngă, thời sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có 
thể được các sắc như sau: “Mong rằng sắc của tôi là như thế 
này! Mong ràng sắc của tôi chẳng phải như thế này!”. 

Và này các Tỳ Khưu, vì sắc là vô ngã, do vậy sắc đi đến 
bệnh hoạn, và không thể có được các sắc: “Mong rằng sắc 
của tôi như thế này! Mong rằng sắc của tôi chẳng phải như 
thế này!”. 

□ Thọ, này các Tỳ Khưu, là vô ngã. Này các Tỳ Khu'u, 
nếu thọ là ngã, thời thọ không thể đi đến bệnh hoạn, và có 
thể được các thọ như sau: “Mong rằng thọ của tôi như thế 
này! Mong rằng thọ của tôi chẳng phải như thế này!”. 

Và này các Tỳ Khưu, vì thọ là vô ngã, do vậy, thọ đi đến 
bệnh hoạn, và không thể có được các thọ: “Mong rằng thọ 
của tôi như thế này! Mong rằng thọ của tôi chẳng phải như 
thế này!”. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính I 57 


□ Tưởng là vô ngã, này các Tỳ Khưu, nếu tưởng là 
ngã, thời tưởng không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể 
được các tưởng như sau: “Mong rằng tưởng của tôi như thế 
này! Mong rằng tưởng của tôi chẳng phải như thế này!”. 

Và này các Tỳ Khưu, vì tưởng là vô ngã, do vậy, tưởng 
đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các thọ: “Mong 
rằng tưởng của tôi như thế này! Mong rằng tưởng của tôi 
chẳng phải như thế này!”. 

□ Các hành là vô ngã, này các Tỳ Khưu, nếu các hành 
là ngã, thời các hành không thể đi đến bệnh hoạn và có 
thể được các hành như sau: “Mong rằng các hành của tôi 
như thế này! Mong rằng các hành cùa tôi chẳng phải như 
thế này!”. 

Và này các Tỳ Khưu, vì các hành là vô ngã, do vậy.các 
hành đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các hành: 
“Mong rằng các hành cùa tôi như thế này! Mong rằng các 
hành của tôi không phải như thế này!”. 

□ Thức là vô ngã, này các Tỳ Khưu, nếu thức là ngả, 
thời thức không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể có được 
các thức như sau: “Mong rằng thức của tôi như thế này! 
Mong rằng thức của tôi chẳng phải như thế này!”. 

Và này các Tỳ Khưu, vì thức là vô ngã, do vậy, thức đi 
đến bệnh hoạn, và không có thể có được thức: “Mong rằng 
thức của tôi như thế này! Mong rằng thức của tôi chẳng phải 
như thế này!”. 



58 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


- Này các Tỳ Khưu, các Ông nghĩ thế nào? 

□ Sắc [□ Thọ / □ Tưởng / □ Hành / □ Thức] là thường 
hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ấy là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi"? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Do vậy, này các Tỳ Khưu, phàm □ Sắc [□ Thọ / □ 
Tưởng / □ Hành / □ Thức] gì 

(ĩ) quá khứ, © vị lai, © hiện tại, thuộc © nội hay © 
ngoại, © thô hay © tế, ® liệt hay © thắng, ® xa hay @ gần; 

tất cả cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: 

o cái này không phải CỦA TỒI, 

Ỡ cái này không phải LÀ TÔI, 

0 cái này không phải Tự NGÃ CỦA TÔI. 

Thấy vậy, này các Tỳ Khúu, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
yếm ly đối với sắc, yếm ly đối vdi thọ, yếm ly đối với tưởng, 
yếm y đối với các hành, yếm ly đối với thức. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 


Do yếm ly, vị ấy ly tham. 

Do ly tham, vị ấy giải thoát. 

Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã đượcgiải thoát”. 

VỊ ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Nhóm năm vị Tỳ Khưu hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời dạy này được nói 
lên, tâm của nhóm năm vị Tỳ Khuu được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không có chấp thủ. ổố 


Sau khi hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy tất cả năm vị đều 
trở thành Arahant (A-la-hán), khi đó cùng với Đức Phật họ 
là sáu vị A-la-hán đấu tiên trên thế gian này. 


Nguồn: Chương 22: Tương Ưng Uẩn -1: Phẩm Tham Luyến - 59. Năm Vị 
(Vô ngã tưởng) 


https://suttacentral.net/vn/sn22.59 



60 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


NHỮNG LỜI DẠY CUỐI CÙNG 


1) Một thời Thế Tôn ở trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn 
ông Anàthapindika. 

2) Rồi Thế Tôn trong khi độc cu' Thiến tịnh, các tu' niệm 
sau đây được khởi lên: “Đã thuần thục là các pháp đưa đến 
giải thoát được chín muồi cho Ràhula (La Hầu La). Vậy Ta 
hãy giảng dạy cho Ràhula những lời dạy cuối cùng đưa đến 
đoạn tận các lậu hoặc”. 

3) Rối Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát đi vào 
Sàvatthi để khất thực, khất thực xong, sau buổi ăn, trên 
con đường đi khất thực trở về, gọi Tôn giả Ràhula: 

- Này Ràhula, hãy cẩm tọa cụ đi đến rừng Andha để 
nghỉ trưa. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ràhula vâng đáp Thế Tôn, cẩm lấy tọa cụ, và đi 
sau lưng Thế Tôn. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 61 


4) LÚC bấy giờ, rất nhiều ngàn Thiên nhân đi theo 
Thế Tôn và nghĩ rằng: “Hôm nay, Thế Tôn sẽ giảng dạy 
cho Ràhula những lời dạy cuối cùng đưa đến đoạn tận các 
lậu hoặc”. 

5) Rổi Thế Tôn đi sâu vào rừng Anđha và ngồi xuống 
trên chỗ ngồi đã soạn sẵn dưới gốc cây. Rồi Tôn giả Ràhula, 
sau khi đảnh lễ Thế Tôn liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Ràhula đang ngồi xuống một bên: 

6) Ông nghĩ thế nào, này Ràhula, MĂT là thường hay 
vô thường? 

[SẮC là thường hay vô thường? 

NHÃN THỨC là thường hay vỏ thường? 

NHÃN XÚC là thường hay vô thường? 

Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất 
khổ bất lạc thọ; CẢM THỌ ấy là thường hay vô thường?] 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nếu chánh quán cái ấy: “□ Cái này là của tôi. □ Cái 
này là tôi. □ Cái này là tự ngã của tôi”? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 



62 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


7) TAI là thường hay vô thường? 

[ÂM THANH là thường hay vô thường? 

NHĨ THỨC là thường hay vô thường? 

NHĨ XỨC là thường hay vô thường? 

Do duyên nhĩ xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất 
khổ bất lạc thọ; CẢM THỌ ấy là thường hay vô thường?] 

8) MỪI là thường hay vô thường? 

[HƯƠNG là thường hay vô thường? 

TỶ THỨC là thường hay vỏ thường? 

TỶ XỨC là thường hay vô thường? 

Do duyên tỷ xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất 
khổ bất lạc thọ; CẢM THỌ ấy là thường hay vô thường?] 

9) LƯỠI là thường hay vô thường? 

[VỊ là thường hay vô thường? 

THIỆT THỨC là thường hay vô thường? 

THIỆT XỨC là thường hay vô thường? 

Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất 
khổ bất lạc thọ; CẢM THỌ ấy là thường hay vô thường?] 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 63 


10) THÂN là thường hay vô thường? 

[XÚC CHẠM là thường hay vô thường? 

THÂN THỨC là thường hay vô thường? 

THÂN XỨC là thường hay vỏ thường? 

Do duyên thân xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất 
khổ bất lạc thọ; CẢM THỌ ấy là thường hay vô thường?] 

11) Ý là thường hay vô thường? 

[CÁC PHÁP là thường hay vỏ thường? 

Ý THỨC là thường hay vô thường? 

Ý XỨC là thường hay vô thường? 

Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khồ hay bất 
khổ bất lạc thọ; CẢM THỌ ấy là thường hay vô thường?] 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại; có hợp lý 
chăng nếu quán cái ấy là: “□ Cái này là của tôi. □ Cái này 
là tôi. □ Cái này là tự ngã của tôi”? 


-Thưa không, bạch Thế Tôn. 



64 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


12) Thấy vậy, này Ràhula, vị Đa văn Thánh đệ tử 
o nhàm chán đối với mắt, 

Ỡ nhàm chán đối với các sắc, 

0 nhàm chán đối với nhản thức, 
o nhàm chán đối với nhãn xúc. 

Ỡ Phàm duyên nhân xúc này khởi lên cảm thọ gì, 
tưởng gì, hành gì, thức gì; nhàm chán đối với pháp ấy; 

□ 

o nhàm chán đối với tai... OQOQ 

o 

o nhàm chán đối với mũi... ỠỠOO 
□ 

o nhàm chán đối với lưỡi... ỠỠOỠ 

□ 

o nhàm chán đối với thân... 0 0 Ỡ © 

□ 

o nhàm chán đối với ý, 

0 nhàm chán đối với pháp, 

Ỡ nhàm chán đối với ý thức, 

Ỡ nhàm chán đối với ý xúc. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính I 65 


Ỡ Do duyên ý xúc này khởi lên cảm thọ gì, tưởng gì, 
hành gì, thức gì, nhàm chán đối với pháp ấy. 

Do nhàm chán, vị ấy ly tham. 

Do ly tham, vị ấy được giải thoát. 

Trong sự giải thoát, khởi lên trí hiểu biết: “Ta đã được 
giải thoát”. 

Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 

13) ThếTôn thuyết như vậy. Tôn giả Ràhula hoan hỷ, tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời thuyết giảng này được 
nói lên, tâm Tôn giả Ràhula được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thù. Và hàng nhiều ngàn chư Thiên 
khởi lẻn pháp nhãn ly trần vô cấu: “Phàm các pháp gì được 
sanh khởi, tất cả đều bị đoạn diệt”. 


Nguổtt: Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya. Tập IV - Thiên Sáu Xứ. [99] 
Chương Mxx. 

Tương Ưng Sáu Xứ (d). Phán Ba - Năm Mươi Kinh Thứ Ba. 

II. Phẩm Thế Giới Dục Công Đức. -121. VUI. Ràhula (S.iv, 105) 


https://suttacentral. net/vn/sn35.119 



66 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


TẬP KHỞI - ĐOẠN DIỆT 


(THỨC ĂN VÀ DUYÊN KHỚI) 

- Này các Tỳ Khưu, có bốn món ăn giúp cho an trú các 
loài hữu tình đã sanh hay phò trợ các loài hữu tình sẽ sanh. 

Thế nào là bốn? 

Đoàn thực hoặc thô hoặc tế, thứ hai là xúc thực, thứ ba 
là tư niệm thực, và thứ tư là thức thực. 

Và này các Tỳ Khưu, bốn món ăn này, lấy gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm 
nguyên nhân? 

Bốn món ăn này lấy ái làm nhân duyên, lấy ái làm tập 
khởi, lấy ái làm sanh chủng, lấy ái làm nguyên nhân. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 67 


Này các Tỳ Khưu, ái này lấy gì làm nhân duyên, 
lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm 
nguyên nhân? 

Ái lấy thọ làm nhân duyên, lấy thọ làm tập khởi, lấy thọ 
làm sanh chủng, lấy thọ làm nguyên nhân. 

Này các Tỳ KhUu, thọ này lấy gì làm nguyên nhân, 
lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm 
nguyên nhân? 

Thọ lấy xúc làm nhản duyên, lấy xúc làm tập khởi, lấy 
xúc làm sanh chủng, lấy xúc làm nguyên nhân. 

Này các Tỳ Khưu, xúc này lấy gì làm nhân duyên, 
lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm 
nguyên nhân? 

Xúc lấy sáu nhập làm nhân duyên, lấy sáu nhập làm 
tập khởi, lấy sáu nhập làm sanh chủng, lấy sáu nhập làm 
nguyên nhân. 

Này các Tỳ Khưu, sáu nhập này lấy gì làm nhân duyên, 
lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm 
nguyên nhân? 

Sáu nhập lấy danh sắc làm nhân duyên, lấy danh sắc 
làm tập khởi, lấy danh sắc làm sanh chùng, lấy danh sắc 
làm nguyên nhân. 

Này các Tỳ Khưu, danh sắc này lấy gì làm nhân duyên, 
lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm 
nguyên nhân? 



68 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


Danh sắc lấy thức làm nhân duyên, lấy thức là tập khởi, 
lấy thức làm sanh chủng, lấy thức làm nguyên nhân. 

Này các Tỳ Khưu, thức này lấy gì làm nhân duyên, 
lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm 
nguyên nhân? 

Thức lấy hành làm nhân duyên, lấy hành làm tập khởi, 
lấy hành làm sanh chủng, lấy hành làm nguyên nhân. 

Này các Tỳ Khiiu, các hành này lấy gì làm nhân duyên, 
lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm 
nguyên nhân? 

Các hành lấy vô minh làm nhân duyên, lấy vô minh 
làm tập khởi, lấy vô minh làm sanh chủng, lấy vô minh 
làm nguyên nhản. 

(DUYÊN THEO CHIÊU THUẬN) 

Như vậy, này các Tỳ Khưu, vô minh duyên hành, hành 
duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu 
nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, 
ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hũu duyên sanh, sanh duyên 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được hiện hừu. Như vậy là 
sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. 

(TIẾP TỤC LUÂN HỒI) 

Khi thấy sắc bằng mắt, người đó tham ái đối với sắc 
đẹp, người đó ghét bỏ đối với sắc xấu, người đó sống niệm 
không an trú trên thân, với một tâm nhỏ mọn. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangaỉa tuyển chọn, hiệu đính 69 


Người đó không như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp của 
người đó được trừ diệt, không có dư tàn. 

Như vậy, đối diện với thân, sơ (thuận, nghịch) có cảm 
thọ nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ, 
người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước thọ ấy. 

Vì tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ấy, nên 
dục sanh hỷ, có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ấy nên 
dục hỷ sanh. 

Có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ấy, tức là 
chấp thủ. 

Do duyên thủ nên hữu sanh; do duyên hữu nên sanh 
sinh khởi; do duyên sanh nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, 
não, sanh. 

Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. 

Khi người đó nghe tiếng với tai... 

khi người đó ngửi hương với mũi... 

khi người đó nếm vị với lưỡi... 

khi người đó cảm xúc với thân... 

khi người đó nhận thức pháp với ý, người đó tham ái 
đối với pháp tốt, ghét bỏ đối với pháp xấu. Người đó sống 
niệm không an trú trên thân, với một tâm nhỏ mọn. 



70 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


Người đó không như thật tuệ tri đến tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, chính nhờ chúng mà các ác, bất thiện pháp của 
người đó được trừ diệt, không còn dư tàn. 

Như vậy, đối diện với thân, sơ (thuận, nghịch), có cảm 
thọ nào khởi lên: lạc thọ, khồ thọ, hay bất khồ bất lạc thọ. 

Người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ấy. 

Vì người đó tùy hý, hoan nghênh, tham trước cảm thọ 
ấy nên dục hỷ sanh. 

Có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ấy, tức là chấp 
thủ. Do duyên thủ nên hũu sanh; do duyên hữu nên sanh 
sinh khởi; do duyên sanh nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, 
não sanh. 

Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uần này. 

(ĐOẠN TẬN LUÂN HỒI: GIẢI THOÁT RỐT RÁO) 

Khi vị ấy thấy sắc bằng mắt, vị ấy không tham ái đối với 
sắc đẹp, không ghét bỏ đối với sắc xấu, vị ấy sống an trú 
niệm trên thân, với tâm vô lượng. 

Vị ấy như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp của vị ấy được 
trừ diệt, không có dư tàn. 

Như vậy từ bỏ (thuận nghịch), có cảm thọ nào khởi 
lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; vị ấy không 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính I 71 


tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham trước thọ ấy. Vì 
vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham trước 
thọ ấy, nếu có dục hỷ nào đối với các cảm thọ, dục hỷ ấy 
được trừ diệt. Do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt. Do thù 
diệt nên hữu diệt. Do hùu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt 
nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. 

Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. 

Khi vị ấy nghe tiếng bằng tai... 

khi vị ngửi hương bằng mủi... 

Khi vị ấy nếm vị bằng lưỡi... 

Khi vị ấy cảm xúc bằng thân... 

Khi vị ấy nhận thức pháp bằng ý, vị ấy không tham ái 
đối với pháp tốt, không ghét bỏ đối với pháp xấu. Vị ấy 
sống an trú niệm trên thần, với tâm vô lượng. 

Vị ấy như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Chính nhờ chúng mà các ác, bất thiện pháp của vị ấy được 
trừ diệt, không có dư tàn. 

Như vậy, vị ấy đoạn trừ (thuận nghịch) có cảm thọ nào 
khởi lên: lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ; vị ấy 
không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham trước thọ 
ấy. Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham 
trước thọ ấy, nếu có dục hỷ nào đối với các cảm thọ, dục hý 



72 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


ấy được trừ diệt. Do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt. Do 
thủ diệt nên hữu diệt. Do hũu diệt nên sanh diệt. Do sanh 
diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. 

Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. 

Này các Tỳ Khưu, các ông hãy thọ trì ái tận giải 
thoát này. ổồ 


Nguồn: Trung Bộ Kinh - Maịịhima Nikaỵa - 38. Đại kinh Đoạn tận ái 
(Mahàtanhàsankhaỵa sutta) 

http://www.budsas.net/uni/u-kinh-trungbo/trung38.htm 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính I 73 


THÂN BỆNH 
TÂM KHÔNG BỆNH 


Rồi gia chủ Nakulapitã đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

Ngồi xuống một bên, gia chủ Nakulapitã bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao 
niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn ốm 
đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy Thế Tôn 
và các vị Tỳ Khưu đáng kính. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
hãy giáo giới cho con! Bạch Thê Tôn, mong Thế Tôn hãy 
giảng dạy cho con! Nhờ vậy, con được hạnh phúc, an lạc 
lâu dài. 

- Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thân của Gia chủ, này Gia 
chủ, là bệnh hoạn, ốm đau, bị nhiễm ô che đậy. Ai mang 
cái thần này, này Gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ 



74 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


trong một giây phút; người ấy phải là người ngu ! Do vậy, 
này Gia chủ, Gia chủ cần phải học tập như sau: “Dầu cho 
thân có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh". Như vậy, này Gia chủ, 
Gia chủ cẩn phải học tập. 

Rồi gia chủ Nakulapitã sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế 
Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đành lẻ Thế Tôn, thân bên 
hữu hướng vế Ngài, đi đến Tôn giả Săriputta; sau khi đến, 
đảnh lễ Tôn giả Sãriputta rồi ngồi xuống một bên. 

Tôn giả Sãriputta nói với gia chủ Nakulapitã đang ngồi 
một bên: 

- Này Gia chủ, tịch tịnh là các căn của Gia chủ; thanh 
tịnh và trong sáng là sắc diện của Gia chủ. Có phải hôm 
nay Gia chủ đối diện với Thế Tôn, được nghe pháp thoại? 

- Làm sao không thê’ như vậy được, thưa Tôn giả? Hôm 
nay, thưa Tôn giả, con được rưới với nước bất từ, nhờ Thế 
Tôn giảng cho pháp thoại! 

- Như thế nào, này Gia chủ, Gia chủ được rưới với nước 
bất tử, nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại? 

- Ở đây, thưa Tôn giả, con đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, thưa Tôn giả, con bạch Thế Tôn: 

Bạch Thế Tôn, con đã già, tuồi lớn, trưởng lão, cao 
niên, đả đạt đến tuổi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn ốm 
đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy Thế Tôn 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính I 75 


và các Tỳ Khưu đáng kính. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
giáo giới cho con! Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn giảng dạy 
cho con! Nhờ vậy con được hạnh phúc, an lạc lâu dài!” 

Được nghe nói vậy, thưa Tôn giả, Thế Tôn nói với con: 

- Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thân của Gia chủ, này Gia 
chủ, là bệnh hoạn, ốm yếu, bị nhiễm ô che đậy. Ai mang 
cái thân này, này Gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ 
trong một giây phút; người ấy phải là người ngu ! Do vậy, 
này Gia chủ, Gia chủ cần phải học tập như sau: "Dầu thân 
tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh!”. 

Như vậy, thưa Tôn giả, con được rưới với nước bất từ, 
nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại. 

- Nhưng này Gia chủ, Gia chủ có hỏi thêm Thế Tôn 
như sau: “Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là thân bị 
bệnh và tâm cũng bị bệnh? Cho đến như thế nào là thân bị 
bệnh, nhưng tâm không bị bệnh không?” 

- Thưa Tôn giả, con có thẻ' đi đến thật xa để nghe 
tận mặt Tôn giả Sãriputta ý nghĩa của lời nói này. Lành 
thay, nếu được Tôn giả Sãriputta giải thích ý nghĩa của 
lời nói này! 

- Vậy này Gia chủ, hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, 
ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, Tôn giả. 

Gia chủ Nakulapitã vâng đáp Tôn giả Sãriputta. 



76 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


Tôn giả Sãriputta nói như sau: 

- Thế nào, này Gia chủ, là thân bệnh và tâm bệnh? 

Ở đầy, này Gia chủ, có kẻ vô văn phàm phu 
o không thấy rõ các bậc Thánh, 

0 không thuần thục pháp các bậc Thánh, 

Ỡ không tu tập pháp các bậc Thánh, 

Ỡ không thấy rõ các bậc Chân nhân, 

Ỡ không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 

Ỡ không tu tập pháp các bậc Chân nhân, 

□ (ị) quán sắc như là tự ngã, (D hay tự ngã như là có 
sắc, ® hay sắc ở trong tự ngã, 0 hay tự ngã ở trong sắc. 

Vị ấy bị ám ảnh: “Sắc là ta, sắc là của ta”. Do bị ám ảnh: 
“Sắc là ta, sắc là của ta” khi sắc biến hoại, đổi khác; do sắc 
biến hoại, đồi khác, nên vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 

□ Vị ấy © quán thọ như là tự ngã, © hay tự ngã như là 
có thọ, ® hay thọ ở trong tự ngã, © hay tự ngã ở trong thọ. 

Vị ấy bị ám ảnh: “Thọ là ta, thọ là của ta”. Do bị ám ảnh: 
“Thọ là ta, thọ là của ta” khi thọ biến hoại, đồi khác; nên do 
thọ biến hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 

□ VỊ ấy © quán tưởng như là tự ngã, © hay tự ngã như 
là có tưởng, © hay tưởng ở trong tự ngâ, © hay tự ngã ở 
trong tưởng. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính I 77 


VỊ ấy bị ám ảnh: “Tưởng là ta, tưởng là cùa ta”. Do bị ám 
ảnh: “Tưởng là ta, tưởng là của ta” khi tưởng biến hoại, đồi 
khác; nên do tưởng biến hoại, đồi khác, vị ấy khởi lên sầu, 
bi, khổ, ưu, não! 

□ Vị ấy (ĩ) quán các hành như là tự ngã, © hay tự ngã 
như là có các hành, (3) hay các hành ở trong tự ngã, © hay 
tự ngã ở trong các hành. 

Vị ấy bị ám ảnh: “Các hành là ta, các hành là của ta”. Do 
bị ám ảnh: “Các hành là ta, các hành là của fa”khi các hành 
biến hoại, đổi khác; do các hành biến hoại, đồi khác, vị ấy 
khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 

□ Vị ấy © quán thức như là tự ngã, © hay tự ngã như 
là có thức, © hay thức ở trong tự ngả, © hay tự ngã ở 
trong thức. 

Vị ấy bị ám ảnh: “Thức là ta, thức là của ta” khi thức 
biến hoại, đổi khác; nên do thức biến hoại, đổi khác, vị ấy 
khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 

Như vậy, này Gia chủ, là thân có bệnh và tâm có bệnh. 

Thế nào, này Gia chủ, là thân có bệnh nhưng tâm không 
có bệnh? 

Ở đây, này Gia chủ, vị đa văn Thánh đệ tử 

o hiểu rõ các bậc Thánh, 

Ỡ thuần thục pháp các bậc Thánh, 

ộ tu tập pháp các bậc Thánh, 



78 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


Ỡ hiểu rõ các bậc Chân nhân, 

0 thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 

0 tu tập pháp các bậc Chân nhân, 

□ không quán © sắc nhu là tự ngã, © hay tự ngã 
như là có sắc, © hay sắc ở trong tự ngã, © hay tự ngã ở 
trong sắc. 

Vị ấy không bị ám ảnh: “ sắc là ta, sắc là của ta”. Do vị 
ấy không bị ám ảnh: “Sắc là ta, sắc là của ta” khi sắc biến 
hoại, đổi khác; nên không do sắc biến hoại, đồi khác mà 
khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 

□ Không quán © thọ như là tự ngã, © hay tự ngã 
như là có thọ, © hay thọ ở trong tự ngã, © hay tự ngã ở 
trong thọ. 

Vị ấy không bị ám ảnh: “Thọ là ta, thọ là của ta”. Do vị 
ấy không bị ám ảnh: “Thọ là ta, thọ là của ta” khi thọ biến 
hoại, đồi khác; nên không do thọ biến hoại, đồi khác, mà 
khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 

□ Không quán © tưởng như là tự ngã, © hay tự ngả 
như là có tưởng, © hay tưởng ở trong tự ngã, © hay tự ngả 
ở trong tưởng. 

Vị ấy không bị ám ảnh: “Tưởng là ta, tưởng là của ta”. 
Do vị ấy không bị ám ảnh: “Tưởng là ta, tưởng là của ta” 
khi tưởng biến hoại, đổi khác; nên không do tưởng biến 
hoại, đồi khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, u'u, nâo! 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 79 


□ Không quán (ĩ) các hành như là tự ngã, © hay tự ngã 
như là có hành, (3) hay các hành ở trong tự ngã, © hay tự 
ngã ở trong các hành. 

VỊ ấy không bị ám ảnh: “Các hành là ta, các hành là của 
ta". Do vị ấy không bị ám ảnh: “Các hành là ta, các hành là 
của ta”khi các hành biến hoại, đổi khác; nên không do các 
hành biến hoại, đổi khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 

□ Không quán © thức như là tự ngã, © hay tự ngã 
như là có thúc, © hay thức ở trong tự ngâ, © hay tự ngã ở 
trong thức. 

Vị ấy không bị ám ảnh: “Thức là ta, thức là của ta”. Do 
vị ấy không bị ám ảnh: “Thức là ta, thức là của ta” khi thức 
biến hoại, đổi khác; nên không do thức biến hoại, đồi khác 
mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não! 

Như vậy, này Gia chủ, là thân có bệnh, nhưng tâm 
không có bệnh. 


Nguồn: Tương Ưng Bộ Kinh - Chương 22: Tương Ưng Uẩn - I: Phẩm 
Nakuỉapitã -1. Nakulapitã 


https://suttacentral. net/vn/sn22.1 



80 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


SAI BIỆT 


7) Này các Tỳ Khưu, kẻ vô văn phàm phu khi cảm xúc 
khổ thọ, sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đám ngực, đi đến 
bất tỉnh. Vị ấy cảm giác hai cảm thọ, cảm thọ về thân và 
cảm thọ về tâm. 

8) Ví như, này các Tỳ Khuu, có người bị người ta bắn 
với mũi tên, rồi họ bắn người ấy với mủi tên thứ hai. Như 
vậy, này các Tỳ Khưu, người ấy cảm giác cảm thọ cả hai 
mũi tên. 

Cũng vậy, này các Tỳ Khúu, kẻ vô văn phàm phu khi 
cảm xúc khổ thọ; thời sầu muộn, than vân, khóc lóc, đấm 
ngực, đi đến bất tỉnh. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangaỉa tuyển chọn, hiệu đính 81 


Người ấy cảm giác hai cảm thọ, cảm thọ về thân và cảm 
thọ vế tảm. 

Cảm xúc bởi khổ thọ ấy, người ấy cảm thấy sân hận 
(patigha). Do cảm thấy sân hận đối với khồ thọ ấy, sân tùy 
miên đối với khổ thọ được tồn chỉ tùy miên (atiuseti). 

Cảm xúc bởi khổ thọ, người ấy hoan hỷ dục lạc. 

Vì sao? 

Vì rằng, này các Tỳ Khưu, kẻ vô văn phàm phu không 
tìm thấy một sự xuất ly khổ thọ nào khác, ngoài dục lạc. 

Do hoan hỷ dục lạc ấy, tham tùy miên đối với lạc thọ 
tồn tại. 

Người ấy không như thật rỏ biết sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly cùa các cảm thọ ấy. 

Do người ấy không như thật rõ biết sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm 
thọ ấy, nên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ 
tồn tại. 

Nếu người ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, người ấy cảm 
thọ cảm giác như người bị trói buộc (sannutto). 

Nếu người ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, người ấy cảm 
thọ cảm giác như người bị trói buộc. 

Nếu người ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, 
người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc. 



82 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


Này các Tỳ Khưu, đây gọi là kẻ vô văn phàm phu bị trói 
buộc bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng 
người ấy bị trói buộc bởi đau khồ. 

9) Và này các Tỳ Khưu, bậc Đa văn Thánh đệ tử khi 
cảm xúc khổ thọ thời không có sấu muộn, không có than 
vãn, không có khóc lóc, không có đấm ngực, không có đi 
đến bất tỉnh. 

Vị ấy chỉ cảm thọ cảm giác một cảm thọ, tức là cảm thọ 
về thần, không phải cảm thọ về tâm. 

10) Ví như, này các Tỳ Khưu, có người bị người ta bắn 
một mũi tên. Họ không bắn tiếp người ấy với mũi tên thứ 
hai. Như vậy, này các Tỳ Khưu, người ấy cảm giác cảm thọ 
của một mũi tên. 

Cũng vậy, này các Tỳ Khu'u, bậc Đa văn Thánh đệ 
tử khi cảm xúc khổ thọ; vị ấy không sầu muộn, không 
than vãn, không khóc lóc, không đấm ngực, không đi 
đến bất tinh. 

Vị ấy cảm giác chỉ một cảm thọ, cảm thọ về thân, không 
phải cảm thọ về tâm. 

Vị ấy không cảm thấy sản hận đối với khổ thọ ấy. Do 
không cảm thấy sân hận đối với khổ thọ ấy, sân tùy miên 
đối với khổ thọ không có tồn tại. 


Cảm xúc bởi khổ thọ, vị ấy không hoan hỷ dục lạc. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 83 


Vì sao? Vì bậc Đa văn Thánh đệ tử có tuệ tri một sự 
xuất ly khác đối với khổ thọ, ngoài dục lạc. 

Vì vị ấy không hoan hỷ dục lạc, tham tùy miên đối với 
dục lạc không có tổn tại. 

Vị ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly của nhung cảm thọ ấy. 

Vì rằng, vị ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy. 

Vì rằng, vị ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy, đối 
với bất khổ bất lạc thọ, vô minh tùy miên không có tồn tại. 

Nếu vị ấy cảm thọ lạc thọ, vị ấy cảm thọ lạc thọ như 
người không bị trói buộc. 

Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác khồ thọ, vị ấy cảm thọ cảm 
giác như người không bị trói buộc. 

Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy 
cảm thọ cảm giác như người không bị trói buộc. 

Này các Tỳ Khưu, đây gọi là Tỳ Khưu không bị trói 
buộc bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, u'u, ảo. Ta nói rằng vị 
ấy không bị trói buộc bởi đau khổ. 

11) Này các Tỳ Khưu, đây là sụ' đặc thù, đây là thù 
thắng, đây là sự sai biệt giũa bậc Đa văn Thánh đệ tử và kẻ 
vô văn phàm phu. 



84 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


o Bậc Trí tuệ Đa văn, 

Lạc khổ không chi phối, 

Giữa kẻ trí, phàm phu, 

Thiện sai biệt rất lớn. 

Q Bậc Đa văn, Tầm pháp, 
Thấy đời này, đời sau, 

Ái pháp không phá tâm, 
Không ái, không sân hận. 

0 Tùy thuận hay đối nghịch, 
Tiêu tán, diệt, không còn, 

VỊ ấy biết con đường, 

Đường không cấu, không sầu, 
Chánh trí, đoạn tái sanh, 

Đến được bờ giác ngộ. 


Nguồn: Tương Ưng Bộ Kinh - Samyutta Nikaya - Tập IV - Thiên Sáu Xứ. 
Chương II Tương Ưng Thọ - Phăn Một - Phẩm Có Kệ-6. VI. Với Mũi Tên 
(S.iv.207) 


http://budsas.net/uni/u-kinh-tuongungbo/tu4-36.htm 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 


VỊ NGỌT 

- Sự NGUY HIỂM - Sự XUẤT LY 


- Này các Tỳ Khưu, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng 
Chánh Đẳng Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ như sau: 

□ “Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự 
xuất ly của SẮC? 

□ Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự 
xuất ly của THỌ? 

□ Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự 
xuất ly của TƯỞNG? 

□ Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự 
xuất ly của các HÀNH? 

□ Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự 
xuất ly của THỨC?” 



86 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


Rồi này các Tỳ Khưu, Ta suy nghĩ nhu' sau: 

□ “Do duyên SÃC, lạc hỷ sanh; cái ấy gọi là vị ngọt 
của sắc. 

Sự vô thường, đau khổ, chịu sự biến hoại của sắc; cái ấy 
gọi là sự nguy hiểm của sắc. 

Sự nhiếp phục dục và tham đối với sắc, sự đoạn tận dục 
và tham; cái ấy là xuất ly của sắc”. 

□ “Do duyên THỌ, lạc hỷ sanh..”.. 

□ “Do duyên TƯỞNG, lạc hỷ sanh..”. 

□ “Do duyên các HÀNH, lạc hỷ sanh... “ 

□ “Do duyên THỨC, lạc hỳ sanh; cái ấy gọi là vị ngọt 
của thức. 

Sự vô thường, đau khổ, chịu sự biến hoại của thức; cái 
ấy gọi là sự nguy hiểm của thức. 

Sự nhiếp phục dục và tham đối với thức, sự đoạn tận 
dục và tham; cái ấy là sự xuất ly của thức”. 

Này các Tỳ Khưu, cho đến khi nào đối với năm thủ uẩn 
này, Ta chưa như thật thắng tri 

o vị ngọt là vị ngọt, 

Ỡ nguy hiểm là nguy hiểm, 

o xuất ly là xuất ly. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính I 87 


thời này các Tỳ Khu'u, Ta không tuyên bố rằng Ta đã giác 
ngộ vô thượng Chánh Đẳng Giác đối với thế giới gồm có 
Thiên, Ma, Phạm thiên, đối với quần chúng Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư Thiên và loài Người. 

Nhưng này các Tỳ Khu'u, khi nào đối với năm thủ uẩn 
này, Ta như thật thắng tri 

o vị ngọt là vị ngọt, 

Ỡ nguy hiểm là nguy hiểm, 

Ỡ xuất ly là xuất ly, 

thời này các Tỳ Khưu, Ta tuyên bố rằng Ta đã giác ngộ 
vô thượng Chánh Đẳng Giác đối với thế giới gồm có Thiên, 
Ma, Phạm thiên, đối với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người. 

Và tri kiến như sau khởi lên nơi Ta: 

“Tám Ta giải thoát, bất động. Đây là đời sống cuối cùng, 
nay không còn tái sanh nữa”. 


Nguồn: Tương Ưng Bộ Kinh - Samỵutta Nikaya - Tập III - Thiên Uẩn - [22] 
Chương I Tương Ưng Uẩn (b) - UI. Phẩm Gánh Nặng - V. Vị Ngọt (Tạp 
1.14, VỊ, Đại 2,2c) (S.UÌ.27) 

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tuongungbo/tu3-22b.htm 



Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


THỨC ĂN CỦA VÔ MINH 


Này các Tỳ Khưu, Ta nói rằng vô minh có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. 

o Và cái gì là thức ăn cho vô minh? 

Năm triền cái, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỳ 
KhUu, Ta nói rằng năm triền cái có thức ăn, không phải 
không có thức ăn. 

Ỡ Và cái gì là thức ăn cho năm triến cái? 

Ba ác hành, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỳ Khưu, 
Ta nói rằng ba ác hành có thức ăn, không phải không có 
thức ăn. 

0 Và cái gì là thức ăn cho ba ác hành? 

Các căn không chế ngự, cấn phải trả lời như vậy. Này 
các Tỳ Khưu, Ta nói rằng các căn không chế ngự có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 


Ỡ Và cái gì là thức ăn cho các căn không chê ngự? 

Không chánh niệm tỉnh giác, cần phải trả lời như vậy. 
Này các Tỳ Khưu, Ta nói rằng không chánh niệm tỉnh giác 
có thức ăn, không phải không có thức ăn. 

Ỡ Và cái gì là thức ản cho không chánh niệm tình giác? 

Phi như lý tác ý, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỳ 
Khưu, Ta nói rằng phi như lý tác ý có thức ăn, không phải 
không có thức ăn. 

o Và cái gì là thức ăn cho phi nhú lý tác ý? 

Không có lòng tin, cẩn phải trả lời như vậy. Này các 
Tỳ Khưu, Ta nói rằng không có lòng tin có thức ăn, không 
phải không có thức ăn. 

Ỡ Và cái gì là thức ăn cho không có lòng tin? 

Không nghe diệu pháp, cẩn phải trả lời như vậy. Này 
các Tỳ Khưu, Ta nói rằng không nghe diệu pháp có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. 

o Và cái gì là thức ăn cho không nghe diệu pháp? 

Không giao thiệp với bậc chân nhân, cần phải trả lời 
như vậy. 

Ví như, này các Tỳ Khưu, trên một ngọn núi có mua rơi 
nặng hột, nước mưa ấy chảy xuống theo sườn dốc; làm đầy 
các hang núi, các kẽ núi, các thung lủng; sau khi làm đầy 
các hang núi, các kẽ núi, các thung lủng, chúng làm đầy các 



90 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


hổ nhỏ. Sau khi làm đầy các hổ nhò, chúng làm đầy các hổ 
lớn; sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông 
nhỏ; sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông 
lớn; sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đầy biển cả. 
Như vậy là thức ăn của biển lớn, cùa đại dương và như vậy 
là viên mãn. 

Cũng vậy, này các Tỳ Khu'u, 

Ỡ không giao thiệp với các bậc chân nhân được viên 
mãn, thời làm viên mãn không có nghe diệu pháp; 

Ỡ không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm 
viên mãn không có lòng tin; 

0 không có lòng tin được viên mãn, thời làm viên 
mãn phi như lý tác ý; 

Ỡ phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn 
không chánh niệm tỉnh giác; 

Ỡ không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời 
làm viên mãn các căn không chế ngự; 

Ỡ các căn không chế ngự được viên mãn, thời làm 
viên mãn ba ác hành; 

o ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn năm 
triển cái; 

Ỡ năm triền cái được viên mãn, thời viên mân vô minh. 

Như vậy, đây là thức ăn của vô minh, và như vậy là sự 
viên mãn của vô minh. ỖS 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính 91 


Chú giải (Tỳ Khưu Viên Phúc) 

© Vô minh = Không thấu triệt Tứ Thánh Đế vế □ Khổ, □ 
Nguyên Nhân Khổ, □ Sự chấm Dứt Khổ, □ Con Đường 
Dẫn Đến Chấm Dứt Khổ. 

© Năm Triền Cái = Năm Chướng Ngại làm mê mờ trí tuệ 
= □ Tham Ái + □ Sân Hận + □ Hôn Trầm Thụy Miên + □ 
Trạo Cử Hối Tiếc + □ Hoài Nghi. 

0 Ba Ác Hành = □ Thân Ác Hành ((£) Sát sinh d) Trộm 
cắp (D Tà dâm) + □ Khẩu Ác Hành ('(?) Nói dối ( 5 ) Nói 
chia rẽ (ó) Nói thô ác (7) Nói phù phiếm vô ích) + □ Ý Ác 
Hành ((§) Tham lam (D Độc Ác (ịờ) Tà kiến đảo điên). 

© Các Căn = Lục Căn = Sáu Giác Quan = □ Mắt + □ Tai 
+ □ Mũi + □ Lưỡi + □ Thân + □ Ý. 

© Chánh Niệm Tính Giác = Tứ Niệm Xứ = □ Thân + □ 
Thọ + □ Tâm + □ Pháp. 

© Như lý tác ý = 

» Đây là Khổ , Đây là Nguyên Nhân Khổ, Đây là sự Chấm 
Dứt Khổ, Đây là Con Đường Dẫn Đến chấm Dứt Khổ. 

» Ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức - BẤT KỂ: Quá 
khứ, hiện tại, vị lai, trong, ngoài, xa, gần, thô, tế, hạ liệt, cao 
thượng ĐÊU LÀ: vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, 
mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, 
vô ngã. 



92 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


» Các pháp hữu vi là vô thường, vô thường là Khổ, khổ là 
vô ngã, nên cái này không phải của tôi, đây không phải là 
tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. 

Ỡ Lòng tin 

□ Bất động đối với Phật: “Đây là bậc ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn.” 

□ Bất động đối với Pháp: “Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, 
thiết thực hiện tại, có hiệu quà tức thời, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu!’ 

□ Bất động đối với Tăng: “Tếhạnh là chúng đệ tử của Thế 
Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử cùa Thế Tôn. Chánh hạnh 
là chúng đệ tử của Thế Tôn. Thanh tịnh hạnh là chúng đệ 
tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử 
của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn 
trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời.” 

o Diệu Pháp = Tam Tạng (tu Tạng Kinh Nikaya □ Tạng 
Luật Vinaya □ Tạng Vi diệu pháp Abhidhamma) + chú 
giải + Phụ chú giải. 


Nguồn: Tăng Chi Bộ Kinh - Anguttara Nikaya - Chương X - Mười Pháp 
- VII. Phẩm Song Đôi - (I) (61) Vô Minh 

http://www.budsas.net/uni/u-kinh-tangchibo/tangchilO-0406.htm 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumattgala tuyển chọn, hiệu đính I 93 


VỒ VI - NIẾT BÀN 


o Này các Tỳ Khưu, hãy lắng nghe. Ta sẽ giảng về vô vi và 
con đường đưa đến vô vi. 

(Thay “Vô Ví” bởi 32 cụm từ được Đức Phật sử dụng để chỉ 
tới “Niết Bàn” dưới đây). 

I. Vô Vi (Asankhata) 

II. Đích Cuối Cùng (Antam) (S.iv, 368) 

III. Vô Lậu (Anãsavam) (S.iv, 360) 

IV. Sự Thật (Saccam) 

V. Bờ Bên Kia (Pàram) 

VI. Tế Nhị (Nipunam) 

VII. Khó Thấy Được (Sududdasam) 

VIII. Không Già (Ajajjaram) 

IX. Thường Hằng (Dhuvam) 

X. Không Suy Yếu (Apalokitam) 

XI. Không Thấy (Anidassanam) 



94 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


XII. Không Lý Luận (Nippapam) 

XIII. Tích Tình (Santam) 

XIV. Bất Tử (Amatam) 

XV. Thù Thắng (Paniitam) 

XVI. An Lạc (Sivam) 

XVII. An Ổn (Khema) 

XVIII. Ái Đoạn Tận (Tanhakkhayo) 

XIX. Bất Khả Tư Nghi (Acchariyam) 

XX. Hy Hữu (Abhutam) 

XXL Không Tai Họa (Atĩìtika) 

XXII. Không Bị Tai Họa (Anitakdhamma) 
XXIII. Niết Bàn (Nibbana) 

XXIV. Không Tổn Tại (Avyàpaịịho) 

XXV. Ly Tham (Viràgo) 

XXVI. Thanh Tinh (Suddhi) 

XXVII. Giải Thoát (Mutti) 

XXVIII. Không Chứa Giữ (Anàlayo) 

XXIX. Ngọn Đèn (Dipa) 

XXX. Hang ẩn (Lena) 

XXXI. Pháo Đài (Tànam) 

XXXII. Quy Y (Saranam) 

XXXIII. Đến Bờ Bên Kia (Paràyanam) 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính I 95 


Q Và này các Tỳ Khưu, thê nào là vô vi (w...)? 

Này các Tỳ Khưu, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, 
sự đoạn tận si. Này các Tỳ Khưu, đây gọi là vô vi (vv...) 

0 Và này các Tỳ Khưu, thế nào là con đường đùa đến 
vô vi (w...)? 

CON ĐƯỜNG I 

I. Thân (S.iv, 359) 

Thân niệm (kàyagatà sati), này các Tỳ KhUu, đây gọi là 
con đường đưa đến vô vi (w...). 

II. Chỉ (Samatha) (S.iv, 360) 

Chi và quán, này các Tỳ Khuu, đây là con đường đua 
đến vô vi (w...). 

III. Tầm (S.iv, 360) 

Có định có tầm, có tứ; có định không tẩm, có tứ; có 
định không tầm, không tứ. Này các Tỳ Khưu, đây gọi là 
con đường đưa đến vô vi (vv...). 

IV. Không 

Không định, Vô tướng định, Vô nguyện định. Này các 
Tỳ Khưu, đây là con đường đũa đến vô vi (vv...). 


V. Niệm Xứ 



96 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


Bốn niệm xứ, này các Tỳ Khưu, đây là con đường đưa 
đến vô vi (w...). 

VI. Chánh Cần 

Bốn chánh cần, này các Tỳ Khưu, đây là con đường đưa 
đến vô vi (w...). 

VII. Như Ý Túc 

Bốn như ý túc, này các Tỳ Khúu, đây là con đường đưa 
đến vô vi (vv...). 

VIII. Căn 

Năm căn, này các Tỳ Khưu, đây là con đường đưa đến 
vô vi (w...). 

IX. Lực 

Năm lực, này các Tỳ Khưu, đây là con đường đưa đến 
vô vi (w...). 

X. Giác Chi 

Bảy giác chi, này các Tỳ khúu, đây là con đường đưa 
đến vô vi (vv...). 

XI. Đạo (S.iv, 361) 

Con đường Thánh đạo Tám ngành, này các Tỳ Khưu, 
đây là con đường đưa đến vô vi (vv. 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn, hiệu đính I 97 


CON ĐƯỜNG II 

I. Chỉ (S.iv, 362) 

Chỉ (Samatha), này các Tỳ Khu'u, đây là con đường đưa 
đến vô vi (w...). 

II. Quán 

Quán (Vipassană), này các Tỳ Khưu, đây là con đường 
đưa đến vô vi (vv...). 

III. Sáu Định (s.iv. 62) 

Định (Samadhi) có tầm có tứ (Vitakka-Vicãra), này các 
Tỳ Khưu, đây là con đường đưa đến vô vi (vv...). 

IV. Sáu Định (2) 

Định không tầm (Avitakko) chi có tứ, này các Tỳ Khưu, 
đây là con đường đưa đến vô vi (vv...). 

V. Sáu Định (3) 

Định không tẩm không tứ (Avitakkãvicãra), này các Tỳ 
Khưu, đây là con đường đưa đến vô vi (vv.. 

VI. Sáu Định (4) 

Không (Sunnato) định, này các Tỳ Khưu, đây là con 
đường đưa đến vô vi (vv...). 

VII. Sáu Định (5) 

Định Vô tướng (Animitta), này các Tỳ Khưu, đây là con 
đường đưa đến vô vi (vv...). 



98 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


VIII. Sáu Định (6) 

Định Vô nguyện (Appanihita), này các Tỳ Khưu, đây là 
con đường đưa đến vô vi (vv...). 

IX. Bốn Niệm Xứ (1) (S.ĨV, 363) 

Ở đây, này các Tỳ Khưu, Tỳ Khưu sống tùy quán thân 
(Kãỵanupassi) trên thân, nhiệt tâm, tinh giác, chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các Tỳ Khưu, đây gọi là con 
đường đưa đến vô vi (w...). 

X-XII. Bốn Niệm Xứ (2-4) 

Ở đây, này các Tỳ Khưu, Tỳ Khuu sống tùy quán 
thọ trên thọ (Vedanãnupassi)... tùy quán tâm trên tâm 
(Cittãnupassi)... tùy quán pháptrên pháp (Dhammamtpassi). 
Này các Tỳ Khưu, đây là con đường đưa đến vô vi (vv...). 

XIII. Bốn Chánh Cần (1) Cattãro sammappadhăna 

Ở đây, này các Tỳ Khưu, Tỳ Khu'u phát sanh lòng ước 
muốn rằng các ác bất thiện pháp chưa sanh không cho 
sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí. Này các Tỳ 
Khưu, đây là con đường đưa đến vô vi (vv...). 

XIV-XVI. Bốn Chánh Cần (2-4) 

Cattãro sammappadhãna 

Ở đây, này các Tỳ Khưu, Tỳ Khũu phát sanh lòng ước 
muốn rằng các ác bất thiện pháp đã sanh được đoạn tận, 
tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí... phát sanh lòng ước 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangaỉa tuyển chọn, hiệu đính 99 


muốn rằng các thiện pháp chưa sanh được sanh khởi... 
phát sanh lòng ước muốn rằng các thiện pháp đã sanh 
được an trú, không tán thất, được tăng trưởng, được 
quảng đại, được tu tập, được viên mãn, tinh cần, tinh tấn, 
kiên tâm, trì chí. Này các Tỳ Khưu, đây là con đường đưa 
đến vô vi (w...). 

XVII. Bốn Như Ý Túc (1) (S. iv, 365) Cattăto iddhipăda 

Ở đây, này các Tỳ Khưu, Tỳ Khu'u tu tập như ý túc, câu 
hữu với dục Thiển định, tinh cần hành. Này các Tỳ Khưu, 
đây gọi là con đường đưa đến vô vi (w...). 

XVIII-XX. Bốn Như Ý Túc (2-4) 

Ở đây, này các Tỳ Khu'u, Tỳ Khưu tu tập như ý túc, 
câu hữu với tâm Thiển định, tinh cần hành... câu hũu 
với tinh tấn Thiền định... câu hữu với tư duy Thiến định, 
tinh cẩn hành. Này các Tỳ Khu'u, đây là con đường đưa 
đến vô vi (vv...). 

XXI. Năm Căn (1) (S.iv, 365) Pancindriyãni 

Ở đây, này các Tỳ Khưu, Tỳ Khưu tu tập tín căn, y cứ 
viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bò. Này 
các Tỳ Khưu, đây là con đường đưa đến vô vi (vv...). 

XXII-XXV. Năm Căn (2-5) 

Ở đây, này các Tỳ Khũu, tu tập tấn căn... tu tập niệm 
căn... tu tập định căn... tu tập tuệ căn, y cứ viễn ly, y cứ ly 



100 Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 


tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỳ Khúu, 
đây là con đường đưa đến vô vi (vv. 

XXVI-XXX. Năm Lực (1-5) (S.iv, 336) Pancabalãni 

Ở đây, này các Tỳ Khưu, tu tập tín lực... tấn lực... niệm 
lực... định lực... tuệ lực... y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt 
tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỳ Khu'u, đây là con đường 
đưa đến vô vi (vv...). 

XXXI-XXXVII. Bảy Giác Chi (1-7) (S.iv, 367) 
Sattasamboịịhangã 

Ở đây, này các Tỳ Khưu, tu tập niệm giác chi... trạch 
pháp giác chi... tinh tấn giác chi... hỷ giác chi... khinh an 
giác chi... định giác chi... xả giác chi, y cứ viễn ly, y cứ ly 
tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỳ Khu'u, 
đây là con đường đưa đến vô vi (vv...). 

XXXVIII-XLV. Tám Chánh Đạo (1-8) (S.iv, 367) 
Attharigikomaggo 

Ở đây, này các Tỳ Khưu, tu tập chánh tri kiến... chánh 
tư duy... chánh ngữ... chánh nghiệp... chánh mạng... chánh 
tinh tấn... chánh niệm... chánh định, y cứ viễn ly, y cứ ly 
tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỳ Khưu, 
đầy là con đường đưa đến vô vi (vv...). 

Ỡ Như vậy, này các Tỳ Khưu, Ta thuyết về vô vi (vv...), Ta 
thuyết về con đường đưa đến vô vi (vv...). 



Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangaỉa tuyển chọn, hiệu đính 101 


0 Này các Tỳ Khưu, những gì một bậc Đạo su' cần phải 
làm cho nhũng đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì 
khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta đã làm đối với 
các Ông. 

0 Này các Tỳ Khưu, đây là nhũng gốc cây, đây là nhũng 
căn nhà trống, hãy tu tập Thiển định. Chớ có phóng dật. 
Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của Ta cho 
các Ông. ểs 


Nguồn: Tương Ưng Bộ Kinh - Samỵutta Nikaya 

Tập IV - Thiên Sáu Xứ 

[43] Chương IX Tương Ưng Vô Vi 

http://budsas. net/uni/u-kinh-tuongungbo/tu4-43. htm 



YẾU PHÁP TU TẬP TUỆ GIẢI THOÁT 

Chịu trách nhiệin xuất bàn 
Giámđóc BỪI VIỆT BẮC 
Biên tập PHAN THỊ NGỌC MINH 
Bìa & Trình bày ĐÁ VÀNG ADV. 

Sửa bản in LÊ THỊ THANH HẰNG 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 

In 500 bản, khó 14cm X 20.5cm, tại Công ty TNHH TMDV Quàng cáo Đá Vàng. 
ĐKKHXB sổ: 3704-2018/CXBIPH/14-88/HĐ do Cục Xuất ban, In và Phát hành 
ký ngày 15/10/2018. Quyết định XB sỗ: 1296/QĐ-NXBHĐ do Nhà xuất bản Hóng 
Đức ký ngày 16/10/2018. Mă sách tiêu chuẩn quốc tế - ISBN: 978-604-89-5591-5. 
In xong và nộp lưu chiếu tháng 12 năm 2018. 







Nguyện hổi hướng mọi công đức và phước báu 
tới tất cả các thiện nam, tín nữ, cùng muôn loài 
chúng sinh trong Tam Giới, nguyện cho tất cầ 
sớm giấc ngộ, giãi thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ 
đau, phiền não, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do 
thật sự - Niềt Bàn ! 

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc 


